387 


LÚT-VÍCH PHOI-Ơ-BẮC 
VÀ SỰ CÁO CHUNG CỦA 
TRIẾT HỌC CỎ ĐIÊN ĐỨC" 


Viết vào đầu năm 1886 

Đã đăng trên tạp chí "Die Neue Zeit" số 
4 và số 5, và in thành sách lẻ ở Stút-gát 
năm 1888 


Tn theo bản in năm 1888 
Nguyên văn là tiếng Đức 


LUDWIG FEUERBACH 


UND DER AUSGANG DER 


KLASSISCHEN DEUTSCHEN PHILOSOPHIE 


VON 
ERIEDRICH ENGELS 
REVIDIRTER SONDER - ABDRUCK AUS DER „WEUEN ZETT 
MIT ANHANG: 


KARL MARX ỦÙBER PEUERBACH 
VOMJAHRE 1845. 


STUTTGART 
VERLAG VON J.H.W. DIETZ 
1888. 


Bìa trong cuốn "Lút-vích Phoi-ơ-bắc 


và sự cáo chung của triệt học cô điên Đức" 


39] 


Tác phẩm chúng ta đang xem xét dẫn ta trở lại một thời kỳ, tính 
theo thời gian, chỉ cách chúng ta vừa một thế hệ, song thời kỳ đó đã 
trở nên xa lạ với thế hệ hiện nay ở Đức đến nỗi tựa hồ như nó đã 
cách thế hệ này cả một thế kỷ. Thế mà đó lại là thời kỳ chuẩn bị cho 
nước Đức thực hiện cuộc cách mạng 1848, và mọi việc xảy ra sau đó 
ở nước ta chỉ là sự kế tục của năm 1848, chỉ là sự thực hiện di chúc 
của cách mạng. 

Cũng giống như ở Pháp hồi thế kỷ XVIII, cách mạng triết học ở 
Đức hồi thế kỷ XIX cũng đi trước cuộc cách mạng chính trị. Nhưng 
hai cuộc cách mạng triết học ấy khác nhau biết chừng nào! Người 
Pháp đấu tranh công khai chống toàn bộ nền khoa học quan phương, 
chống giáo hội và thường chống ngay cả nhà nước nữa; các tác phẩm 
của họ được In ở ngoài biên giới, ở Hà Lan hay ở Anh, còn bản thân họ 
thường suýt bị giam vào ngục Ba-xtI. Trái lại, người Đức lại là những 
giáo sư, những nhà giáo do nhà nước bổ nhiệm để giáo dục thanh 
niên; tác phẩm của họ là sách giáo khoa được mọi người thừa nhận 
và cái hệ thống hoàn tất của toàn bộ sự phát triển triết học, tức là hệ 
thống Hê-ghen, thậm chí đã được nâng có thể nói là lên địa VỊ triết học 
nhà nước của vương quốc Phố! Và cách mạng lại phải núp sau những 


1) "Ludwig Feuerbach" von C.N. Starcke, Dr.phil. - Stuffgart, Ferd. Encke, 1885 
["Lút-vích Phoi-ơ-bắc". Tác phẩm của tiễn sĩ triết học CN. Stác-cơ, Stút-gát, do Phecd. 
En-cơ xuất bản, 1885]. 


392 LÚT-VÍCH PHOI-Ơ-BẮC VÀ SỰ CÁO CHUNG... 


giáo sư ấy, sau những lời thông thái rởm và tối nghĩa của họ, trong 
những câu văn nặng nề và buồn tẻ của họ. Chẳng phải chính những 
người lúc đó được coi là đại biểu cho cách mạng, tức là những người 
thuộc phái tự do, đã từng là những đối thủ quyết liệt nhất của nền 
triết học đã gieo rắc sự mơ hồ vào đầu óc người ta đó sao? Nhưng 
điều mà chính phủ cũng như những người thuộc phái tự do không 
nhìn thấy thì ít nhất cũng đã có một người nhìn thấy ngay từ năm 
1833, tuy nhiên, tên của con người ấy là Hen-rích Hai-nơ'". 

Chúng ta xét một thí dụ. Không một luận điểm triết học nào lại 
làm cho các chính phủ thiển cận biết ơn và làm cho những người 
thuộc phái tự do cũng không kém thiên cận nỗi giận, bằng luận điểm 
nỗi tiếng sau đây của Hê-ghen: 

"Tất cả cái gì là hiện thực, đều là hợp lý, và tất cả cái gì là hợp lý, đều là hiện 


thực"Ẻ'? 


Cần biết là, luận điểm đó hiển nhiên đã biện minh cho mọi cái hiện 
đang tồn tại; là thừa nhận, về mặt triết học, nền chuyên chế, nhà nước 
cảnh sát, pháp lý của quốc vương và chế độ kiểm duyệt. Phri-đrích 
Vin-hem III đã hiểu như vậy; và các thần dân của nhà vua cũng hiểu như 
vậy. Nhưng theo Hê-ghen thì tuyệt nhiên không phải tất cả những gì hiện 
đang tồn tại cũng đều là hiện thực. Theo ông, thuộc tính hiện thực chỉ 
thuộc về những gì đồng thời là tất yếu: 

"Tính hiện thực, trong sự phát triển của nó, tự biểu lộ ra như là tính tất yêu"; 

Hê-ghen cũng đã hoàn toàn không tuyệt đối cho rằng bất cứ 
biện pháp nào của chính phủ cũng đều là hiện thực cả - chính 
Hê-ghen đã lấy "một chế độ thuế khóa nào đó" làm ví dụ”. 
Nhưng cái gì đã là tất yếu thì, xét cho cùng, cũng là hợp lý, và áp 
dụng vào nhà nước Phổ lúc bấy giờ thì luận điểm của Hê-ghen 
chỉ có nghĩa là; nhà nước đó, chừng nào còn là tất yếu, chừng nào 
còn phù hợp với lý tính, thì là hợp lý. Và nếu chúng ta thấy rằng 


CHƯƠNG I 393 


tuy nó là vô dụng, nhưng mặc dầu thế nó vẫn tiếp tục tôn tại, thì như 
vậy là tính chất vô dụng của chính phủ được biện minh và giải thích 
bởi tính chất vô dụng tương ứng của thần dân của chính phủ. Người 
Phổ thời bấy giờ có một chính phủ xứng đáng với họ. 

Song, theo Hê-ghen thì tính hiện thực quyết không phải là thuộc tính 
đặc trưng cho một trật tự xã hội hay chính trị nhất định nào đó, trong 
mọi hoàn cảnh và trong mọi lúc. Trái lại, Cộng hòa La Mã là hiện thực, 
nhưng đế quốc La Mã thế chân nó, cũng lại là hiện thực. Nền quân chủ 
ở Pháp năm 1789 đã trở thành không hiện thực, nghĩa là đã mất hết tính 
tất yếu, đã trở thành không hợp lý đến nỗi nó đã bị cuộc Đại cách mạng 
thủ tiêu, cuộc cách mạng mà Hê-ghen luôn nhắc đến với thái độ hết sức 
hứng khởi. Do đó, ở đây, chế độ quân chủ là không hiện thực, mà cách 
mạng là hiện thực. Và cũng như vậy, trong quá trình phát triển, tất cả 
những gì trước kia là hiện thực thì hiện nay trở thành không hiện thực, 
mắt tính tất yếu, mất quyền tồn tại, mắt tính hợp lý của chúng; và hiện 
thực mới, đầy sinh lực, thay thế cho hiện thực đang tiêu vong, - thay thế 
một cách hòa bình nếu cái cũ tỏ ra biết điều để đi vào cõi chết mà không 
phản kháng lại; thay thế bằng bạo lực nếu cái cũ phản kháng lại sự tất yêu 
đó. Như vậy là thông qua phép biện chứng của Hê-ghen mà luận điểm 
trên của Hê-ghen đã chuyên thành một cái đối lập với nó: tất cả những 
gì là hiện thực trong lĩnh vực của lịch sử loài người thì lâu dần cũng trở 
thành không hợp lý, trở thành không hợp lý do bản chất của nó, trở 
thành bị nhiễm từ trước tính không hợp lý; và tất cả những gì là hợp lý 
ở trong đầu óc con người thì được quy định trước là trở thành hiện thực, 
dù có mâu thuẫn đến đâu chăng nữa với cái hiện thực bề ngoài hiện đang 
tồn tại. Theo tất cả các quy tắc của phương pháp tư duy của Hê-ghen thì 
luận đề về tính hợp lý của mọi cái gì là hiện thực, đã chuyên thành một 
luận đề khác: mọi cái đang tồn tại đều đáng tiêu vong”. 


l Đây là lấy lại những: lời của Mê-phi-xtô-phen trong vở bi kịch của Gơ-tơ 
"Phau-xtơ", phần 1, cảnh ba ("Phòng làm việc của Phau-xtơ"). 


394 LÚT-VÍCH PHOI-Ơ-BẮC VÀ SỰ CÁO CHUNG... 


Nhưng ý nghĩa thực sự và tính chất cách mạng của triết học Hê-ghen 
(ở đây chúng ta phải giới hạn việc xem xét của chúng ta ở triết học 
Hê-ghen, coi đó là sự kết thúc của toàn bộ sự vận động kế từ Can-tơ) 
chính là ở chỗ nó đã vĩnh viễn kết liễu tính tối hậu của những kết quả 
của tư tưởng và của hành động con người. Theo Hê-ghen, chân lý mà 
triết học có nhiệm vụ phải nhận thức, không còn là một tập hợp những 
nguyên lý giáo điều có sẵn mà người ta chỉ có việc học thuộc lòng, 
một khi đã tìm ra được; từ nay, chân lý nằm trong chính ngay quá 
trình nhận thức, trong sự phát triển lịch sử lâu dài của khoa học tiễn từ 
trình độ hiểu biết thấp lên trình độ hiểu biết cao hơn, song không bao 
giờ, - sau khi tìm ra được cái gọi là chân lý tuyệt đối - đạt đến điểm 
khiến cho nó không còn có thể tiến xa hơn nữa, đạt đến điểm mà ở đó 
nó không còn gì phải làm, ngoài việc khoanh tay đứng ngắm một cách 
kinh ngạc cái chân lý tuyệt đối đã đạt được. Đó là điều xảy ra ở trong 
lĩnh vực triết học cũng như ở trong mọi lĩnh vực nhận thức khác và cả 
trong lĩnh vực hoạt động thực tiễn nữa. Cũng không khác gì nhận 
thức, lịch sử không bao giờ có thể đạt tới một sự hoàn tất tột cùng 
trong một trạng thái lý tưởng hoàn thiện của loài người; một xã hội 
hoàn thiện, một "nhà nước" hoàn thiện, đó là những cái chỉ có thể tồn 
tại trong trí tưởng tượng thôi. Trái lại, tất cả những chế độ lịch sử nối 
tiếp nhau chỉ là những giai đoạn quá độ trong tiến trình vô cùng tận 
của xã hội loài người từ thấp lên cao. Mỗi giai đoạn đều là tất yếu, và 
do đó là chính đáng trong thời đại và trong những điều kiện đã sản 
sinh ra nó; song trong những điều kiện mới, cao hơn, đang dần dần 
phát triển ở ngay trong lòng của nó, nó sẽ trở nên không vững chắc và 
không chính đáng. Nó buộc phải nhường chỗ cho giai đoạn cao hơn, 
giai đoạn này, đến lượt nó, cũng sẽ đi đến chỗ suy tàn và tiêu vong. 
Giống như giai cấp tư sản, nhờ đại công nghiệp, cạnh tranh và thị 
trường thế giới, đã thực tế phá tan tất cả các thể chế vững chắc vẫn được 
tôn sùng từ bao thế kỷ, triết học biện chứng đó cũng làm tiêu tan tất 


CHƯƠNG I 395 


cả những khái niệm về chân lý tuyệt đối, tối hậu và về những trạng 
thái tuyệt đối của loài người tương ứng với chân lý tuyệt đối đó. Đối 
với triết học biện chứng đó thì không có gì là tối hậu, là tuyệt đối, là 
thiêng liêng cả. Nó chỉ ra - trên mọi sự vật và trong mọi sự vật - dấu 
ấn của sự suy tàn tất yếu, và đối với nó, không có gì tồn tại ngoài 
quá trình không ngừng của sự hình thành và sự tiêu vong, của sự tiễn 
triển vô cùng tận từ thấp lên cao. Bản thân nó cũng chỉ là sự phản 
ánh đơn thuần của quá trình đó vào trong bộ óc biết tư duy. Tất 
nhiên, nó cũng có mặt bảo thủ: nó thừa nhận rằng những giai đoạn 
nhất định của nhận thức và của xã hội đều chính đáng trong thời đại 
và trong điều kiện của những giai đoạn ấy, nhưng chỉ trong chừng 
mực như thế thôi. Tính chất bảo thủ của phương pháp nhận thức đó 
là tương đối, còn tính chất cách mạng của nó là tuyệt đối, - đó là 
điều tuyệt đối duy nhất được triết học biện chứng thừa nhận. 

Ở đây không cần phải bàn về vấn đề xét xem phương pháp nhận 
thức đó có hoản toàn phù hợp với trạng thái hiện nay của khoa học tự 
nhiên hay không; khoa học tự nhiên này dự đoán rằng sự tận cùng của 
sự tồn tại của bản thân quả đất là có thể có được, nhưng sự tận cùng 
của khả năng sinh sống được của quả đất lại là khá chắc chắn; và do 
đó thừa nhận răng lịch sử của loài người không những có một nhánh 
đi lên mà còn có một nhánh đi xuống nữa. Bắt luận thế nào, chúng ta 
cũng còn cách khá xa cái điểm ngoặt mà ở đó lịch sử loài người sẽ bắt 
đầu đi xuống, cho nên chúng ta không thể đòi hỏi triết học Hê-ghen 
phải nghiên cứu một chủ đề mà khoa học tự nhiên đương thời với triết 
học đó vẫn hoàn toàn chưa đặt thành vấn đề cần giải quyết. 

Song, điều cần phải nói ở đây là: những quan điểm được nêu 
ở trên đây không được Hê-ghen diễn đạt một cách rõ ràng như 
vậy đâu. Đó là kết luận tất yếu của phương pháp của ông, nhưng 
bản thân ông lại không bao giờ rút ra được một cách rõ ràng 
như vậy. Lý do giản đơn là vì Hê-ghen cần phải xây dựng ra 


396 LÚT-VÍCH PHOI-Ơ-BẮC VÀ SỰ CÁO CHUNG... 


một hệ thống, mà theo trật tự đã hình thành thì một hệ thống triết học 
nhất định phải được kết thúc bằng một thứ chân lý tuyệt đối nào đó. 
Dù cho Hê-ghen đã nhắn mạnh, nhất là trong cuốn "Lô-gích học"! 
của ông, rằng chân lý vĩnh cửu đó chăng qua chỉ là bản thân quá trình 
lô-gích, (resp'”.: quá trình lịch sử), nhưng Hê-ghen lại buộc phải gán 
cho quá trình ấy một điểm tận cùng, chính là vì ông phải kết thúc hệ 
thống của ông ở một điểm nào đó. Trong cuốn "Lô-gích học", ông lại 
có thể làm cho điểm tận cùng đó thành một điểm bắt đầu, vì ở đây, cái 
điểm tận cùng, tức ý niệm tuyệt đối - ý niệm đó sở dĩ là tuyệt đối, chỉ 
là vì ông tuyệt đối không biết nói gì về nó cả, - "tự tha hóa", tức là tự 
chuyên hóa thành tự nhiên, và sau đó lại trở về với bản thân nó trong 
tỉnh thần, tức là trong tư duy và trong lịch sử. Nhưng ở điểm tận cùng 
của toàn bộ triết học thì muốn quay trở lại khởi điểm như vậy, chỉ có 
thê có một con đường duy nhất. Cụ thê là bằng cách hình dung điểm 
tận cùng của lịch sử như sau: nhân loại chính là đã nhận thức được ý 
niệm tuyệt đối ấy và tuyên bố rằng nhận thức ấy về ý niệm tuyệt đối 
đã đạt được trong triết học của Hê-ghen. Song như thế có nghĩa là 
tuyên bố rằng toàn bộ nội dung giáo điều của hệ thống Hê-ghen đều là 
chân lý tuyệt đối, vậy là trái với phương pháp biện chứng của ông, 
phương pháp đã phá bỏ mọi cái có tính chất giáo điều. Như thế nghĩa 
là mặt cách mạng của học thuyết Hê-ghen đã bị đè bẹp bởi sự trưởng 
thành quá khổ của mặt bảo thủ của nó. Và điều đúng với nhận thức 
triết học thì cũng lại đúng với cả thực tiễn lịch sử nữa. Nhân loại, 
thông qua Hê-ghen, đã đạt tới chỗ nêu ra ý niệm tuyệt đối, thì trong 
thực tiễn nhân loại cũng có thể tiến xa đến mức làm cho ý niệm tuyệt 
đối ấy trở thành hiện thực. Bởi vậy, những yêu cầu chính trị thực tiễn 
mà ý niệm tuyệt đối đề ra cho những người đương thời, không được quá 
cao. Cho nên ở cuối cuốn "Triết học pháp quyền", chúng ta thấy rằng ý 


LÝ - respective - tức là 


CHƯƠNG I 397 


niệm tuyệt đối phải được thực hiện thành chính thể quân chủ đẳng 
cấp, chính thể, mà Phri-đrích Vin-hem III cứ ngoan cố hứa suông 
mãi với thần dân của ông ta, nghĩa là được thực hiện thành một sự 
thống trị gián tiếp, hạn chế và ôn hòa của những giai cấp hữu sản, 
một sự thống trị thích ứng với những điều kiện tiêu tư sản của nước 
Đức hồi ấy. Hơn nữa, người ta còn chứng minh một cách tư biện cho 
chúng ta thấy tính tất yếu của giai cấp quý tộc. 

Do đó, chỉ riêng những nhu cầu bên trong của hệ thống cũng đủ 
để giải thích tại sao một phương pháp tư duy hết sức cách mạng lại 
đã đưa tới một kết luận chính trị rất ôn hòa. Vả lại, hình thức đặc thù 
của kết luận ấy là do chỗ Hê-ghen là người Đức và ông, cũng giống 
như Gơ-tơ, người cùng thời với ông, đều có một mẫu đuôi phi-li-xtanh 
khá dài đằng sau. Gơ-tơ, cũng như Hê-ghen, mỗi người trong lĩnh vực 
của mình, đều là một Dớt trên núi Ô-lim-pơ, song cả hai đều không 
bao giờ hoản toàn trút bỏ được tính phi-]1-xtanh Đức. 

Nhưng tất cả những điều đó không ngăn trở hệ thống Hê-ghen bao 
trùm một lĩnh vực hết sức rộng hơn bắt cứ hệ thống nào trước kia, và phát 
triển, trong lĩnh vực đó, một sự phong phú về tư tưởng mà ngày nay 
người ta vẫn còn ngạc nhiên. Hiện tượng học tinh thần (mà người ta có 
thể coi là giống như bào thai học và cô sinh vật học tinh thần, là một 
sự phát triển của ý thức cá nhân qua các giai đoạn khác nhau của nó, như là 
sự lặp lại thu gọn của các giai đoạn mà ý thức con người đã trải qua 
trong lịch sử), lô-gích học, triết học tự nhiên, triết học tinh thần, triết 
học này lại được nghiên cứu theo các bộ môn lịch sử riêng biệt của nó: 
triết học lịch sử, triết học pháp quyền, triết học tôn giáo, lịch sử triết 
học, mỹ học, v.v., - trong từng lĩnh vực lịch sử khác nhau ấy, Hê-ghen 
có gắng phát hiện ra và chỉ rõ sợi chỉ đỏ của sự phát triển xuyên suốt 
lĩnh vực ấy. Vì Hê-ghen không những chỉ là một thiên tài sáng tạo, mà 
còn là một nhà bác học có tri thức bách khoa, nên những phát biểu của 
ông tạo thành thời đại. Hiển nhiên là do những nhu cầu của "hệ thống", 
ông thường phải dùng đến những kết cấu gượng gạo, và mãi đến nay bọn 


398 LÚT-VÍCH PHOI-Ơ-BẮC VÀ SỰ CÁO CHUNG... 


thù địch nhỏ mọn của ông vẫn còn la lối thật om sòm về những kết 
cấu ấy. Nhưng những kết cấu đó chỉ là cái khung, cái giàn cho công 
trình của ông mà thôi. Nếu người ta đừng phí công dừng lại ở 
những kết cấu ấy mà đi sâu hơn nữa vào trong tòa nhà đồ sộ, người 
ta sẽ thấy trong ấy có vô số những vật quý giá đến nay vẫn còn giữ 
được toàn bộ giá trị của chúng. Đối với tất cả các nhà triết học, "hệ 
thống" chính là cái tạm thời, vì nó nảy sinh từ một nhu cầu không 
tạm thời của tinh thần con người, nhu cầu khắc phục tất cả mọi mâu 
thuẫn. Nhưng tất cả các mâu thuẫn Ấy, một khi đã bị loại bỏ vĩnh 
viễn thì chúng ta sẽ đạt tới cái được mệnh danh là chân lý tuyệt đối, 
lịch sử thế giới kết thúc, tuy vậy, lịch sử vẫn cứ phải tiếp tục điễn 
ra, mặc dù nó không còn việc gì để làm nữa. Thế là lại nảy sinh ra 
mâu thuẫn mới, không thể giải quyết được. Một khi chúng ta đã hiểu - 
và rốt cuộc lại, chẳng có ai có thể giúp chúng ta hiểu được rõ hơn 
bằng chính ngay Hê-ghen - rằng nhiệm vụ đặt ra như vậy cho triết học 
chỉ có nghĩa là bắt một nhà triết học riêng biệt phải thực hiện cái 
mà chỉ có toàn thể nhân loại mới có thể làm được trong quá trình 
phát triển tiến lên của mình "một khi chúng ta đã hiểu như vậy thì 
cũng là kết thúc toàn bộ nền triết học, hiểu theo nghĩa cô xưa của 
từ này. Lúc đó người ta sẽ thôi nghĩ tới mọi "chân lý tuyệt đối", 
không thể đạt được bằng cách đó và không thể đạt được cho từng 
cá nhân riêng rẽ; và thay cho "chân lý tuyệt đối", người ta ra sức 
tìm kiếm những chân lý tương đối có thê đạt được bằng những khoa 
học thực chứng và bằng sự tổng hợp những kết quả của các khoa 
học đó bởi tư duy biện chứng. Nói chung, với Hê-ghen, triết học đã 
đi đến điểm tận cùng, một mặt vì trong hệ thống của ông, ông đã 
tổng kết một cách hết sức hùng vĩ toàn bộ sự phát triển của triết 
học, và mặt khác, vì Hê-ghen, dù không có ý thức, cũng đã chỉ cho 
chúng ta con đường thoát khỏi cái mớ bòng bong những hệ thống 
triết học để đi tới sự nhận thức thực sự tích cực về thế giới. Không 
khó khăn gì cũng hiểu được rằng hệ thống của Hê-ghen đã có một 


CHƯƠNG I 399 


tác dụng lớn lao như thế nào trong bầu không khí nhuộm màu triết 
học ở Đức. Đó là một cuộc diễu hành chiến thắng kéo dài trong mây 
chục năm mà vẫn không chấm dứt khi Hê-ghen mất. Trái lại, chính 
trong khoảng từ 1830 đến 1840, "chủ nghĩa Hê-ghen" đã chiếm địa 
VỊ thống trị độc tôn nhất, đã ít nhiều nhiễm vào cả những đối thủ của 
ông. Chính trong khoảng thời gian đó, những quan điểm của Hê-ghen, 
dù có ý thức hay không có ý thức, cũng đã thâm nhập hết sức nhiều 
vào các khoa học khác nhau và thậm chí đã nhiễm vào cả văn học đại 
chúng và báo chí hằng ngày là những thứ cung cấp kho dự trữ những 
tư tưởng cho "ý thức của giới có học thức" hạng trung. Nhưng thắng 
lợi trên toàn bộ trận tuyến ấy chỉ là màn giáo đầu cho một cuộc đấu 
tranh nội bộ. 

Như chúng ta đã thấy, toàn bộ học thuyết của Hê-ghen đã để một 
khoảng rất rộng cho các quan điểm đảng phái thực tiễn hết sức khác 
nhau. Và trong giới lý luận Đức hồi ấy, trước hết có hai việc có ý 
nghĩa thực tiễn: tôn giáo và chính trị. Người nào chủ yếu coi trọng 
hệ thống của Hê-ghen thì người đó có thể là khá bảo thủ trong cả 
hai lĩnh vực đó; còn người nào cho øhzơng pháp biện chứng là chủ 
yếu thì người đó, về chính trị cũng như về tôn giáo, có thể thuộc 
vào phái đối lập cực đoan nhất. Mặc dầu thường có khá nhiều 
những cơn giận đữ có tính chất cách mạng trong các tác phẩm của 
ông, song nói chung thì bản thân Hê-ghen hình như cũng ngả về 
phía bảo thủ nhiều hơn: so với phương pháp của ông thì hệ thống 
của ông há chăng đã đòi hỏi ông phải bắt "tư duy của ông làm việc 
gian khổ" nhiều hơn đó sao? Đến cuối những năm ba mươi, sự phân 
liệt trong học phái Hê-ghen ngày càng trở nên rõ rệt. Trong cuộc 
đấu tranh với bọn chính thống kiền thành và bọn phản động phong 
kiến thì cánh tả, những người gọi là "phái Hê-ghen trẻ", rời bỏ dần 
dần thái độ khinh thị - triết học đối với các vấn đề nóng hồi hàng 
ngày, thái độ mà đến tận lúc bấy giờ vẫn bảo đảm cho học thuyết 
của họ được chính phủ dung túng, thậm chí bảo hộ. Đến năm 


400 LÚT-VÍCH PHOI-Ơ-BẮC VÀ SỰ CÁO CHUNG... 


1840, khi phái chính thống kiền thành và bọn phản động phong kiến 
chuyên chế, mà đại biểu là Phri-đrích Vin-hem IV, lên ngôi vua thì 
người ta phải công khai đứng về phía này hoặc phía kia. Cuộc đấu 
tranh vẫn được tiến hành bằng những vũ khí triết học, nhưng không 
còn nhằm những mục đích triết học trừu tượng nữa; vấn đề trực tiếp 
là phá bỏ tôn giáo cỗ truyền và nhà nước hiện hành. Và nếu trong tờ 
"Deutsche Jahrbicher"''”, mục đích thực tiễn cuối cùng hãy còn 
phần lớn khoác tắm áo triết học thì trong tờ "Rheinische Zeitung"°!ế 
năm 1842, trường phái Hê-ghen trẻ đã biểu lộ một cách trực tiếp ra 
là triết học của giai cấp tư sản cấp tiễn đang lên; và nó cần đến tắm 
áo triết học chỉ là để đánh lừa kiêm duyệt mà thôi. 

Song, vì hồi đó, chính trị là một lĩnh vực rất gai góc, nên cuộc 
đấu tranh chủ yếu là nhằm chống tôn giáo. Nhưng hồi đó, nhất là từ 
năm 1840, đấu tranh chống tôn giáo cũng gián tiếp là đấu tranh chính 
trị. Cuốn "Cuộc đời của Giê-xu" của Stơ-rau-xơ, xuất bản năm 1835Ỷ!”, 
đã tạo ra xung đột đầu tiên. Sau đó, Bru-nô Bau-Ơ chống lại lý luận 
trình bày trong sách đó về sự hình thành của thần thoại trong Phúc âm, 
bằng cách chứng minh rằng cả một loạt chuyện trong Phúc âm là do 
chính các tác giả sách đó bịa đặt ra. Cuộc đấu tranh giữa Stơ-rau-xơ 
và Bau-Ơ được tiến hành dưới hình thức một cuộc đấu tranh triết học 
giữa "tự ý thức" và "thực thể". Vấn đề xét xem có phải những chuyện 
thần kỳ trong Phúc âm là ra đời từ sự hình thành thần thoại một cách 
vô ý thức và theo truyền thống trong lòng cộng đồng hay là do chính 
các nhà viết sách Phúc âm thêu dệt ra, vấn đề đó đã mở rộng ra thành 
vấn đề xét xem cái gì là động lực quyết định của lịch sử thế giới: 
"thực thể" hay là "tự ý thức". Sau cùng, Stiếc-nơ, nhà tiên tri của chủ 
nghĩa vô chính phủ hiện nay, - Ba-cu-nin chịu ảnh hưởng của ông ta 
rất nhiều, - xuất hiện và vượt qua "tự ý thức" tối cao, bằng cái "duy 
nhất" tối cao của mình”'Š. 

Chúng ta sẽ không nói thêm về phương diện ấy của quá trình 
tan rã của học phái Hê-ghen nữa. Đối với chúng ta, điều quan 


CHƯƠNG I 401 


trọng hơn là: đông đảo những người kiên quyết nhất trong phái Hê-ghen 
trẻ bị những nhu cầu thực tiễn của cuộc đấu tranh của họ chống lại 
tôn giáo hiện hành, kéo trở về chủ nghĩa duy vật Anh - Pháp. Và ở 
đây, họ đi đến chỗ xung đột với hệ thống của học phái của họ. Trong 
khi chủ nghĩa duy vật coi giới tự nhiên là hiện thực duy nhất, thì 
trong hệ thống Hê-ghen, tự nhiên chỉ là "sự tha hóa" của ý niệm 
tuyệt đối, có thể nói là sự hạ mình xuống của ý niệm tuyệt đối; vô 
luận thế nào, ở đây, tư duy và sản phẩm tư tưởng của nó, tức ý niệm, 
cũng là yêu tố có trước, còn tự nhiên là yếu tố phái sinh, yếu tố phái 
sinh này sở đĩ tồn tại được thì nói chung chỉ là do sự hạ mình xuống 
của ý niệm. Và phái Hê-ghen trẻ cố giãy giụa trong mâu thuẫn ấy. 

Giữa lúc ấy, tác phẩm của Phoi-o-bắc "Bản chất của đạo Cơ Đốc" 
ra đời”'?. Tác phẩm này đã giáng một đòn phá tan ngay mâu thuẫn nói 
trên, đưa một cách không úp mở chủ nghĩa duy vật trở lại ngôi vua. 
Tự nhiên tồn tại độc lập đối với mọi triết học. Nó là cơ sở trên đó con 
người chúng ta - bản thân chúng ta cũng là sản phẩm của tự nhiên - đã 
sinh trưởng. Ngoài tự nhiên và con người ra, không còn có gì nữa cả, 
và những tạo vật cao siêu do trí tưởng tượng tôn giáo của chúng ta nặn 
ra, chỉ là những phản ánh hư ảo của chính thực thể của chúng ta thôi. 
Sự mê hoặc đã bị đập tan; "hệ thống" đã bị phá vỡ và bị gạt bỏ; mâu 
thuẫn, vì chỉ tồn tại trong tưởng tượng, đã được giải quyết. Phải tự 
mình thể nghiệm tác dụng giải phóng của tác phẩm ấy, mới có được 
một ý niệm về tác dụng đó. Lúc bấy giờ, ai nây đều phấn khởi: tất cả 
chúng tôi lập tức trở thành môn đồ của Phoi-ơ-bắc. Đọc "Gia đình 
thần thánh"??°, có thể thấy Mác đã đón chào quan điểm mới một cách 
nhiệt liệt như thế nào, và quan điểm mới đó đã ảnh hưởng mạnh mẽ 
đến Mác như thế nào, mặc dầu Mác vẫn có những ý kiến bảo lưu có 
tính chất phê phán. 

Hồi ấy, thậm chí cả những khuyết điểm trong cuốn sách của 
Phoi-ơ-bắc cũng làm tăng thêm ảnh hưởng của nó lên. Lối viết 
văn hoa và đôi chỗ thậm chí cầu kỳ đã đảm bảo cho tập sách 


402 LÚT-VÍCH PHOI-Ơ-BẮC VÀ SỰ CÁO CHUNG... 


có được nhiều người đọc, vì dù sao nó cũng đem lại một sự khoan 
khoái sau nhiều năm của chủ nghĩa Hê-ghen trừu tượng và khó hiểu. 
Cũng có thể nói như vậy về sự thần thánh hóa tình yêu một cách thái 
quá, một sự thần thánh hóa mà người ta có thể tha thứ được - nếu 
không phải là biện hộ cho nó - coi nó là sự phản ứng chống lại sự 
thống trị tối cao của "tư duy thuần túy" đã trở thành không thê chịu 
đựng được nữa. Song, chúng ta không được quên rằng chính hai 
nhược điểm ấy của Phoi-ơ-bắc là những chỗ bám của "chủ nghĩa xã 
hội chân chính", chủ nghĩa xã hội này đã lan truyền, từ năm 1844, 
như một bệnh dịch trong "giới có học thức" ở Đức, nó thay sự nghiên 
cứu khoa học bằng những lời văn hoa, thay sự giải phóng giai cấp vô 
sản thông qua con đường cải tạo nền sản xuất về mặt kinh tế bằng sự 
giải phóng loài người bằng "tình yêu", - tóm lại, nó đã chìm ngập 
trong những lời văn hoa đáng ghét và trạng thái ngây ngất tình yêu. 
Ông Các Grun là đại biểu điển hình nhất của khuynh hướng này. 

Chúng ta cũng không được quên rằng tuy học phái đã tan rã, song 
triết học Hê-ghen vẫn chưa được khắc phục bằng sự phê phán. Stơ-rau-xơ 
và Bau-ơ, mỗi người đã tách lấy một trong những mặt của triết học 
Hê-ghen và đem ra để luận chiến chống lại nhau. Phoi-o-bắc đã đập 
tan hệ thống Hê-ghen và đơn giản đã gạt bỏ nó ra một bên. Song chỉ 
tuyên bố một triết học nào đó là sai lầm thì chưa có nghĩa là thắng 
được nó. Và một công trình vĩ đại như triết học của Hê-ghen, một 
công trình đã ảnh hưởng lớn tới sự phát triển trí tuệ của dân tộc thì 
không thể chỉ giản đơn không thèm biết tới nó mà gạt bỏ được nó. 
Cần phải "xóa bỏ" nó theo ý nghĩa riêng của nó, tức là theo ý nghĩa 
là phải tiêu diệt hình thức của nó bằng phê bình, nhưng cứu lấy nội 
dung mới mà nó đã đạt được. Dưới đây, chúng ta sẽ thấy nhiệm vụ 
đó đã được tiễn hành như thế nào. 

Song, lúc bấy giờ, cuộc cách mạng năm 1848 đã gạt bỏ một 
cách thăng tay mọi triết học, cũng như Phoi-ơ-bắc đã gạt bỏ Hê-ghen 
vậy. Và vì thế, bản thân Phoi-ơ-bắc cũng bị đây lùi về phía sau. 


CHƯƠNG II 403 


H 


Vấn đề cơ bản lớn của mọi triết học, đặc biệt là của triết học 
hiện đại, là vấn đề quan hệ giữa tư duy với tồn tại. Ngay từ thời 
hết sức xa xưa, khi con người hoàn toàn chưa biết gì về cầu tạo 
thân thể của họ và chưa biết giải thích những điều thấy trong 
giác mơ”, họ đã đi đến chỗ quan niệm rằng tư duy và cảm giác của 
họ không phải là hoạt động của chính thân thể họ mà là hoạt động 
của một linh hồn đặc biệt nào đó cư trú trong thân thể và rời bỏ 
thân thể khi họ chết, - ngay từ thuở đó, họ đã phải suy nghĩ về quan 
hệ giữa linh hồn ấy với thế giới bên ngoài. Nếu như khi người ta 
chết, linh hồn tách khỏi thân thể và tiếp tục sống thì không có lý do 
gì mà lại gán cho linh hồn một cái chết đặc biệt nào nữa, nên vì thế 
mà nảy sinh ra quan niệm về sự bất tử của linh hồn, quan niệm này, 
trong giai đoạn phát triển đó, không hề có nghĩa là một sự an ủi mà 
lại là một định mệnh không thê cưỡng lại được, và đối với người 
Hy Lạp chẳng hạn, thì thường lại là một sự bất hạnh thật sự. Không 
phải nhu cầu về sự an ủi có tính chất tôn giáo, mà chính sự lúng 
túng - nảy sinh ra từ tình trạng hạn chế phổ biến của người ta lúc 
đó - không biết linh hồn biến đi đâu - một khi con người đã thừa 


1) Mãi đến ngày nay, trong các dân mông muội và người đã man ở giai đoạn thấp, 
vẫn còn lưu hành quan niệm cho rằng những hình ảnh con người xuất hiện trong giấc 
mơ là những linh hồn đã tạm thời rời khỏi thân thể, cho nên con người thật phải chịu 
trách nhiệm về những hành vi của người đó trong mộng, những hành vi mà kẻ nằm mơ 
trông thấy. Đó là điều mà Tuốc-nơ đã nhận thấy năm 1884 ở những người In-đi-an ở 


Gu-a-na”°!, 


404 LÚT-VÍCH PHOI-Ơ-BẮC VÀ SỰ CÁO CHUNG... 


nhận sự tổn tại của linh hồn sau khi thân thể chết đi - đã dẫn tới 
sự tưởng tượng buôn tẻ về sự bất tử của cá nhân con người. Cũng 
bằng cách hoàn toàn giống như thế, sự nhân cách hóa các lực 
lượng tự nhiên đã làm nảy sinh ra những vị thần đầu tiên, những 
vị thần này, trong quá trình phát triển về sau của tôn giáo, ngày 
càng mang một hình dáng những sức mạnh siêu phàm, cho đến 
lúc, rút cuộc lại, do một quá trình trừu tượng hóa - tôi có thể 
nói là một quá trình chưng cất - hoàn toàn tự nhiên trong tiến 
trình phát triển của trí tuệ, trong đầu óc con người, từ đông đảo 
những vị thần có quyền lực ít nhiều bị hạn chế và hạn chế lẫn 
nhau, nảy sinh ra quan niệm về một vị thần độc tôn của các tôn 
giáo độc thần. 

Do đó, vấn đề quan hệ giữa tư duy với tồn tại, giữa tinh thần với 
tự nhiên, một vấn đề tối cao của toàn bộ triết học, cũng hoàn toản 
giống như bất cứ tôn giáo nào, đều có gốc rễ trong các quan niệm 
thiên cận và ngu dốt của thời kỳ mông muội. Song, vấn đề đó chỉ có 
thê được đặt ra một cách hoàn toàn gay gắt, cũng như chỉ có thể đạt 
được toàn bộ ý nghĩa của nó, khi loài người ở châu Âu đã bừng tỉnh 
sau giấc ngủ đông dài của thời Trung cổ Cơ Đốc giáo. Vấn đề quan 
hệ giữa tư duy với tồn tại, một vấn đề đã đóng một vai trò lớn lao 
trong triết học kinh viện thời trung cổ, vấn đề xem cái nào có trước, 
tinh thần hay tự nhiên? - vấn đề đó bất chấp giáo hội, lại mang một 
hình thức gay gắt: thế giới là do Chúa Trời sáng tạo ra, hay nó vẫn 
tồn tại từ trước đến nay? 

Cách giải đáp vấn đề ấy đã chia các nhà triết học thành hai phe 
lớn. Những người quả quyết rằng tỉnh thần có trước tự nhiên, và, 
do đó, rút cục lại thừa nhận rằng thế giới được sáng tạo ra bằng 
cách nào đó, - ở các nhà triết học, chăng hạn như ở Hê-ghen, sự 
sáng tạo đó lại thường rắm rối và vô lý hơn nhiều so với trong 
đạo Cơ Đốc - những người đó là thuộc phe chủ nghĩa duy tâm. 


CHƯƠNG II 405 


Còn những người cho rằng tự nhiên là cái có trước thì thuộc các học 
phái khác nhau của chủ nghĩa duy vật. 

Lúc đầu, hai thuật ngữ chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa duy vật 
không có nghĩa nào khác thế cả, và ở đây chúng ta cũng không dùng 
những thuật ngữ đó theo nghĩa khác. Sau đây chúng ta sẽ thấy rằng 
nếu gán thêm cho chúng một ý nghĩa khác thì sẽ có sự lẫn lộn đến 
như thế nào. 

Song vấn đề quan hệ giữa tư duy với tồn tại còn có một mặt khác: 
những suy nghĩ của chúng ta về thế giới xung quanh ta có quan hệ như 
thế nào với bản thân thế giới ấy? Tư duy của chúng ta có thê nhận thức 
được thế giới hiện thực không? Trong các quan niệm và các khái 
niệm của chúng ta về thế giới hiện thực, chúng ta có thê phản ánh 
được một hình ảnh đúng đắn của hiện thực không? Theo ngôn ngữ 
triết học, vấn đề đó được gọi là vấn đề tính đồng nhất giữa tư duy và 
tồn tại. Tuyệt đại đa số các nhà triết học trả lời vẫn đề có một cách 
khẳng định. Chẳng hạn như ở Hê-ghen, sự khẳng định đó tự nó đã rõ 
ràng: trong thế giới hiện thực, cái mà chúng ta nhận thức được chính 
là nội dung mang tính chất ý thức, chính là những gì mà nhờ đó thế 
giới thành ra sự thực hiện dần dần ý niệm tuyệt đối, ý niệm tuyệt đối 
này đã tồn tại ở đâu đó, vĩnh viễn từ trước tới nay, độc lập đối với 
thế giới và có trước thế giới. Nhưng hoàn toàn rõ ràng là tư duy có 
thể nhận thức được một nội dung mà ngay từ trước đã là nội dung 
của tư tưởng. Cũng hoàn toàn hiển nhiên rằng điều cần phải chứng 
minh ở đây đã mặc nhiên nằm trong bản thân tiền đề rồi. Song, điều 
đó không hề ngăn trở Hê-ghen rút ra, từ sự chứng minh của ông về 
tính đồng nhất giữa tư duy và tồn tại, một kết luận khác là: triết học 
của ông là đúng đối với tư duy ca ông, nên cũng là triết học duy 
nhất đúng, và vì có tính đồng nhất giữa tư duy và tồn tại, loài người 
phải lập tức chuyển triết học của ông từ lý luận vào trong thực tiễn 
và cải tạo toàn bộ thế giới theo những nguyên lý của Hê-ghen. Đó là 


406 LÚT-VÍCH PHOI-Ơ-BẮC VÀ SỰ CÁO CHUNG... 


một ảo tưởng mà Hê-ghen cùng chia sẻ với hầu hết những nhà triết 
học khác. 

Song còn có một loạt các nhà triết học khác không thừa nhận là 
có thể nhận thức được thế giới, hay ít nhất cũng không thể nhận 
thức được thế giới một cách đầy đủ. Trong số các nhà triết học hiện 
đại, phải kế Hi-um và Can-tơ là những người đã đóng một vai trò 
rất lớn trong sự phát triển của triết học. Những gì có tính chất quyết 
định nhằm bác bỏ quan điểm đó thì đã được Hê-ghen đưa ra, trong 
chừng mực quan điểm duy tâm chủ nghĩa cho phép; và những gì mà 
Phoi-ơ-bắc theo quan điểm duy vật đã thêm vào, thì có tính chất sắc 
sảo hơn là sâu sắc. Sự bác bỏ một cách hết sức đanh thép những sự 
vặn vẹo triết học ấy, cũng như tất cả những triết học khác, là thực 
tiễn, chính là thực nghiệm và công nghiệp. Nếu chúng có thể chứng 
minh được tính chính xác của quan điểm của chúng ta về một hiện 
tượng tự nhiên nào đó, bằng cách tự chúng ta làm ra hiện tượng ấy, 
bằng cách tạo ra nó từ những điều kiện của nó, và hơn nữa, còn bắt 
nó phải phục vụ mục đích của chúng ta, thì sẽ không còn có cái 
"vật tự nó” không thể nắm được của Can-tơ nữa. Những chất hóa 
học được tạo ra trong các cơ thể thực vật và động vật vẫn còn là 
những "vật tự nó” mãi cho đến khi hóa học hữu cơ bắt đầu chế ra 
các chất Ấy, hết thứ này đến thứ khác, do đó mà "vật tự nó" trở 
thành vật cho ta, ví như chất mầu nhuộm của cây thiên thảo, là chất 
a-li-da-rin, hiện nay chúng ta không còn lấy ở rễ cây thiên thảo 
trồng ngoài đồng nữa mà lấy một cách giản đơn hơn và rẻ tiền hơn 
nhiều từ chất hắc ín của than đá. Thái đương hệ của Cô-péc-ních là 
một giả thuyết trong 300 năm ròng, một giả thuyết hết sức có thê 
đúng, song dù sao lúc đó cũng vẫn chỉ là một giả thuyết mà thôi. 
Nhưng khi Lơ-Vê-ri-ê dựa vào những số liệu của thái dương hệ ấy, 
không những đã tính được rằng nhất định phải có một hành tính từ 
trước đến nay chưa biết đến, mà còn xác định được cả vị trí của hành 
tỉnh ấy trong bầu trời, và đến khi Ha-lơ quả nhiên phát hiện ra hành 


CHƯƠNG II 407 


tỉnh ấy”, thì lúc đó thái dương hệ của Cô-péc-ních được chứng 
minh. Nhưng nếu như ở Đức phái Can-tơ mới đang cố gắng làm sông 
lại những quan điểm của Can-tơ, còn phái bất khả tri ở Anh làm sống 
lại những quan điểm của Hi-um ở Anh (những quan điểm đó chưa 
bao giờ mai một cả) thì về mặt khoa học, đó là bước thụt lùi, mặc dù 
người ta đã từ lâu bác bỏ những quan điểm ấy về mặt lý luận và thực 
tiễn; và về mặt thực tiễn, đó là sự lén lút thẹn thùng thừa nhận chủ 
nghĩa duy vật, đồng thời lại công khai phủ nhận nó. 

Nhưng trong suốt thời kỳ từ Đê-các-tơ đến Hê-ghen và từ Hốp-xơ 
đến Phoi-ơ-bắc, đều thúc đây các nhà triết học tiễn lên, hoàn toàn 
không phải chỉ là sức mạnh của tư duy thuần túy, như họ tưởng. Cái 
thật ra đã thúc đây họ tiến lên chủ yếu là bước tiễn mạnh mẽ, ngày 
cảng nhanh chóng và ngày càng mãnh liệt của khoa học tự nhiên và 
của công nghiệp, ở những người duy vật chủ nghĩa, điều đó đã biểu 
hiện ra như đập vào mất người ta; nhưng ngay cả những hệ thống 
duy tâm chủ nghĩa cũng ngày càng chứa đầy một nội dung duy vật 
chủ nghĩa và ra sức điều hòa, theo quan điểm phiếm thần luận, sự 
đối lập giữa tính thần và vật chất, đến nỗi rút cuộc lại, hệ thống của 
Hê-ghen, cả về phương pháp lẫn nội dung chỉ là một thứ chủ nghĩa 
duy vật lộn ngược đầu xuống dưới một cách duy tâm chủ nghĩa. 

Bởi vậy, rất đễ hiểu là tại sao trong khi tìm hiểu đặc điểm của 
Phoi-ơ-bắc, Stác-cơ trước hết nghiên cứu lập trường của Phoi-ơ-bắc 
trong vấn đề cơ bản đó về quan hệ giữa tư duy với tồn tại. Sau lời mở 
đầu vắn tắt, - trong đó, tác giả trình bày quan điểm của các nhà triết 
học trước kia, đặc biệt là các nhà triết học từ Can-tơ trở đi, bằng một 
thứ ngôn ngữ triết học vụng về không cần thiết và trong đó, do tác giả 
giải thích một số đoạn trong tác phẩm của Hê-ghen một cách quá hình 
thức chủ nghĩa, nên Hê-ghen đã không được đánh giá thích đáng - là 
đến đoạn thuyết trình chỉ tiết tiến trình của bản thân "siêu hình học" 
của Phoi-ơ-bắc, đúng y như quá trình đó đã phản ánh trong một loạt 


408 LÚT-VÍCH PHOI-Ơ-BẮC VÀ SỰ CÁO CHUNG... 


các tác phẩm tương ứng của nhà triết học ấy. Đoạn thuyết trình ấy 
viết cần thận và rành mạch, nhưng tiếc rằng đoạn ấy, cũng như toàn 
bộ cuốn sách của Stác-cơ chứa nặng hàng đống những thuật ngữ triết 
học mà việc dùng chúng không phải luôn luôn nhất thiết không thê 
tránh khỏi, vì tác giả đã không theo cách diễn đạt của một học phái 
duy nhất hoặc của chính Phoi-o-bắc, mà lại dùng thêm cả những từ 
ngữ của đủ các loại trào lưu tự xưng là triết học, hiện đang lan tràn. 
Tiến trình của Phoi-ơ-bắc là tiến trình của một môn đồ của 
Hê-ghen - đành rằng, chăng bao giờ là một môn đồ hoàn toàn chính 
thống - hướng tới chủ nghĩa duy vật. Tiến trình đó, đến một giai 
đoạn nhất định, nhất thiết phải dẫn tới sự đoạn tuyệt hoàn toàn với 
hệ thống duy tâm chủ nghĩa của vị tiền bối của ông. Cuối cùng, với 
một sức mạnh không gì cưỡng lại được, Phoi-ơ-bắc buộc phải đi đến 
chỗ thừa nhận rằng cái mà Hê-ghen đã nói tới: sự tồn tại của "ý niệm 
tuyệt đối" trước khi có thế giới, sự "tồn tại từ trước của những phạm 
trù lô-gích" trước khi có thế giới, không phải là cái gì khác, mà chỉ 
là tàn dư hư ảo của lòng tin vào một đẳng sáng tạo siêu phàm; rằng 
thế giới vật chất, cảm thấy được bằng giác quan, thế giới mà bản 
thân chúng ta cũng thuộc vào đấy, là hiện thực duy nhất; rằng ý thức, 
cũng như tư duy của chúng ta, dù có vẻ siêu cảm giác như thế nào đi 
chăng nữa, cũng chỉ là sản vật của một khí quan vật chất, nhục thẻ, 
tức là bộ óc. Vật chất không phải là sản phẩm của tỉnh thần, mà chỉ 
có bản thân tinh thần mới là sản phẩm tối cao của vật chất. Đó dĩ 
nhiên là chủ nghĩa duy vật thuần túy. Nhưng đạt tới điểm đó rồi thì 
đột nhiên Phoi-ơ-bắc dừng lại. Ông không thể khắc phục được thành 
kiến triết học thông thường, tức là thành kiến không phải đối với 
thực chất của vấn đề, mà đối với từ "chủ nghĩa duy vật". Ông nói: 
"Đối với tôi, chủ nghĩa duy vật là cơ sở của tòa kiến trúc: bản chất con người 
và tri thức con người: nhưng đối với tôi, nó không phải là chủ nghĩa duy vật theo 


nghĩa hẹp như đối với nhà sinh lý học, nhà tự nhiên học, chẳng hạn như đối với 


CHƯƠNG II 409 


Mô-lê-sốt, và không thể không là như thế đối với họ, xét theo quan điểm của họ, 
theo chuyên môn của họ, nghĩa là đối với tôi, chủ nghĩa duy vật không phải là bản 
thân tòa nhà. Đi lùi lại đẳng sau, tôi hoàn toàn nhất trí với các nhà duy vật chủ 
nghĩa; nhưng tiến lên phía trước, tôi không nhất trí với họ"””. 

Ở đây, Phoi-ơ-bắc lẫn lộn chủ nghĩa duy vật, với tư cách là thế 
giới quan chung dựa trên một quan điểm nào đó về quan hệ giữa vật 
chất và tinh thần, với hình thức đặc thù của thế giới quan ấy trong một 
giai đoạn lịch sử nhất định, tức là vào thế kỷ XVIH. Hơn nữa, ông đã 
lẫn lộn chủ nghĩa duy vật với hình thức thô sơ, tầm thường, dưới đó, 
chủ nghĩa duy vật của thế kỷ XVIII đang tiếp tục tồn tại trong đầu óc 
các nhà tự nhiên học và các bác sĩ, và được các nhà thuyết giáo 
Buy-snơ, Phô-gtơ và Mô-lê-sốt truyền bá trong những năm 50. Nhưng 
giống như chủ nghĩa duy tâm, chủ nghĩa duy vật đã trải qua một loạt 
giai đoạn phát triển. Mỗi lần có một phát minh mang ý nghĩa thời đại 
ngay cả trong lĩnh vực khoa học lịch sử - tự nhiên thì chủ nghĩa duy 
vật lại không tránh khỏi thay đôi hình thức của nó; và từ khi bản thân 
lịch sử cũng được giải thích theo quan điểm duy vật chủ nghĩa thì ở 
đây, cũng mở ra một con đường phát triển mới. 

Chủ nghĩa duy vật của thế kỷ trước thì chủ yếu là có tính chất 
máy móc, vì hồi bấy giờ, trong tất cả các khoa học tự nhiên, chỉ có cơ 
học và cụ thể là chỉ có cơ học các vật thể rắn (trong không trung và 
trên trái đất), nói tóm lại chỉ có cơ học trọng lượng là đã đạt tới một 
mức độ hoàn bị nào đó. Hóa học hãy còn ở trong hình thức âu trĩ, 
theo thuyết Phlô-g1-xtôn. Sinh vật học cũng còn ở vào trình độ phôi 
thai: cơ thể của thực vật và động vật chỉ mới được nghiên cứu một 
cách rất thô sơ và được giải thích bằng những nguyên nhân thuần túy 
máy móc. Đối với các nhà duy vật chủ nghĩa hồi thế kỷ XVIII, con 
người là một cái máy, chẳng khác gì động vật đối với Đê-các-tơ. 
Việc chỉ ứng dụng tiêu chuẩn của cơ học cho các quá trình hóa học 
và hữu cơ, - trong những quá trình đó, chắc chắn là các quy luật cơ 


410 LÚT-VÍCH PHOI-Ơ-BẮC VÀ SỰ CÁO CHUNG... 


học cũng tác động, nhưng đã bị các quy luật khác, cao hơn, đầy lùi 
về phía sau, - tạo ra một tính hạn chế đặc thù, nhưng hồi đó không 
thể tránh khỏi, của chủ nghĩa duy vật cổ điển Pháp. 

Tính hạn chế đặc thù thứ hai của chủ nghĩa duy vật ấy là ở chỗ 
nó không thể hiểu được thế giới là một quá trình, với tính cách là vật 
chất ở trong quá trình phát triển lịch sử liên tục. Điều đó phù hợp với 
trình độ của khoa học tự nhiên hồi ấy, và phù hợp với phương pháp 
siêu hình, nghĩa là phương pháp phản biện chứng của tư duy triết 
học, gắn liền với trình độ đó. Người ta cũng đã biết rằng giới tự nhiên 
ở vào một trạng thái vận động vĩnh viễn. Song theo quan niệm hồi 
Ấy, sự vận động đó cũng đi theo một vòng tròn vĩnh cửu và như thế 
là không bao giờ tiến lên được, sự vận động đó bao giờ cũng dẫn tới 
những kết quả như nhau. Hỏi ấy, quan niệm đó là không thể tránh 
khỏi. Thuyết của Can-tơ về sự hình thành của thái dương hệ chỉ vừa 
mới được nêu ra và vẫn chỉ được coi như một điều kỳ lạ đơn thuần. 
Lịch sử phát triển của quả đất, tức là địa chất học, vẫn hoàn toàn 
chưa được biết đến. Quan niệm cho rằng các sinh vật tự nhiên hiện 
nay là kết quả của một cuộc tiến hóa lâu đài từ giản đơn đến phức 
tạp, thì nói chung hồi Ấy, chưa có thể xác lập một cách khoa học. Do 
đó, quan điểm phi lịch sử về giới tự nhiên là không thể tránh khỏi. 
Người ta lại càng không thể trách các nhà triết học hồi thế kỷ XVIH 
về điều đó, vì ngay cả Hê-ghen cũng có. Theo Hê-ghen, giới tự 
nhiên, với tư cách là một "sự tha hóa" đơn thuần của ý niệm, không 
có một chút khả năng phát triển nào trong thời gian, mà chỉ có thể 
bảnh trướng tính muôn vẻ của nó trong không gian, cho nên giới tự 
nhiên phô bày tất cả những giai đoạn phát triển của nó ra cùng một 
lúc, giai đoạn này bên giai đoạn kia và nó buộc phải vĩnh viễn lặp 
đi lặp lại cùng những quá trình như nhau. Và chính điều vô nghĩa đó 
về một sự phát triển trong không gian, nhưng lại ở ngoài thời gian - 
không gian là điều kiện cơ bản của mọi sự phát triển - là điều mà 
Hê-ghen đã đem gán cho giới tự nhiên đúng ngay vào lúc mà địa chất 


CHƯƠNG II 411 


học, bào thai học, sinh lý học thực vật và động vật, và hóa học hữu 
cơ đều đã phát triển, và đúng vào lúc mà trên cơ sở những khoa học 
mới đó, ở khắp nơi, đều thấy xuất hiện những dự đoán thiên tài đi 
trước học thuyết về phát triển sau này (thí dụ như ở Gơ-tơ và La-mác). 
Nhưng hệ thống đòi hỏi như thế, và để làm vừa lòng hệ thống thì 
phương pháp buộc phải không trung thành với bản thân. 

Quan điểm phi lịch sử đó cũng thịnh thành trong lĩnh vực lịch 
sử. Ở đây, cuộc đấu tranh chống lại những tàn tích của thời Trung 
cô đã hạn chế tầm nhìn. Thời Trung cô bị đơn thuần coi là một sự 
gián đoạn của lịch sử do một nghìn năm của thời đại dã man phô 
biến gây ra. Những tiến bộ lớn của thời Trung cổ - như sự bành 
trướng lĩnh vực văn hóa của châu Âu, việc những dân tộc lớn, có 
sức sống, hình thành bên cạnh nhau tại đó, và sau cùng là những 
tiến bộ lớn về kỹ thuật của thế kỷ XIV và XV - tất cả những cái đó 
chẳng được một ai lưu ý tới. Do đó, không thể có quan điểm đúng 
về mối liên hệ lịch sử lớn, và nhiều lắm thì lịch sử cũng chỉ được 
coi là một bộ sưu tập những thí dụ và những minh họa để các nhà 
triết học sử dụng mà thôi. 

Những kẻ tầm thường, tức là những kẻ, trong những năm 50 ở 
Đức, tự đảm nhận vai những kẻ bán rong chủ nghĩa duy vật, không 
sao vượt qua được ranh giới những học thuyết của các bậc thầy của 
họ. Tất cả những tiến bộ mới mà khoa học tự nhiên đạt được từ đó, 
chỉ là những lý lẽ mới để họ phủ nhận sự tồn tại của một đắng tạo 
hóa. Thật vậy, công việc của họ hoàn toàn không phải là tiếp tục 
phát triển lý luận. Chủ nghĩa duy tâm đã kiệt sức và đã bị cuộc Cách 
mạng 1848 đánh tử thương, nhưng nó lấy làm thỏa mãn thấy rằng 
chủ nghĩa duy vật đã tạm thời rơi xuống thấp hơn. Phoi-o-bắc hoàn 
toàn có lý khi không chịu trách nhiệm về chủ nghĩa duy vật ấy; 
nhưng ông không có quyền lẫn lộn học thuyết của bọn thuyết giáo 
lưu động với chủ nghĩa duy vật nói chung. 


412 LÚT-VÍCH PHOI-Ơ-BẮC VÀ SỰ CÁO CHUNG... 


Tuy nhiên, ở đây, cần chỉ ra hai điều. Một là trong thời Phoi-ơ-bắc, 
khoa học tự nhiên còn đang ở vảo giữa quá trình lên men mãnh liệt, 
quá trình này chỉ trong mười lăm năm gần đây mới đạt đến chỗ hoàn 
bị tương đối và sáng rõ; người ta đã có được một khối lượng chưa 
từng có những tài liệu khoa học mới, nhưng chỉ mãi gần đây, mới có 
khả năng xác lập được mối liên hệ, và do đó, trật tự trong cái mớ hỗn 
độn những phát minh chồng chất lên nhau. Đành rằng Phoi-o-bắc đã 
sống trong thời kỳ có ba phát minh quyết định: sự phát hiện ra tế bào, 
thuyết chuyển hóa năng lượng và thuyết tiến hóa mang tên Đác-uyn. 
Song, làm thế nào mà nhà triết học sống cô quạnh ở nông thôn lại có 
thê theo đõi những tiễn bộ khoa học một cách đầy đủ để có thể đánh 
giá đúng những phát minh mà ngay cả bản thân những nhà khoa học 
tự nhiên lúc đó cũng phần còn không thừa nhận, phần còn chưa biết sử 
dụng một cách đầy đủ? Đó là lỗi tại những điều kiện thảm hại ở Đức 
hồi đó, những điều kiện đã khiến cho những ghế giáo sư triết học đều 
do bọn chiết trung chủ nghĩa chuyên giết rệp chiếm đoạt hết, còn 
Phoi-ơ-bắc, người vượt tất cả những bọn đó một trời một vực, lại buộc 
phải nông dân hóa và rầu rĩ trong một làng nhỏ. Nếu như Phoi-ơ-bắc 
vẫn không tiếp thu được quan điểm lịch sử về tự nhiên, từ nay trở 
thành có thể có được và trút bỏ được tất cả cái gì là phiến diện trong 
chủ nghĩa duy vật Pháp, thì đó không phải là lỗi tại ông. 

Hai là, Phoi-ơ-bắc đã hoàn toàn đúng, khi ông nói rằng chủ 
nghĩa duy vật thuần túy khoa học tự nhiên là "cơ sở của tòa kiến 
trúc tri thức con người, nhưng không phải là bản thân tòa kiến 
trúc đó". Vì chúng ta không những chỉ sống trong giới tự nhiên, 
mà còn sống trong xã hội loài người, mà xã hội loài người thì 
cũng có lịch sử phát triển của nó và khoa học của nó, không kém 
gì tự nhiên. Do đó, vẫn đề là làm cho khoa học xã hội, nghĩa là 
toàn bộ những khoa học được gọi là khoa học lịch sử và triết 
học, phù hợp với cơ sở duy vật chủ nghĩa và xây dựng lại khoa 
học xã hội phù hợp với cơ sở đó. Song, Phoi-ơ-bắc không có điều 


CHƯƠNG II 413 


kiện làm việc đó. Ở đây, mặc dù có "cơ sở", ông vẫn bị ràng buộc 
bởi những sợi dây duy tâm chủ nghĩa cũ, và chính ông đã thừa nhận 
như vậy khi ông nói rằng: "Đi lùi lại đằng sau, tôi hoàn toàn nhất trí 
với các nhà duy vật chủ nghĩa, nhưng khi tiến lên phía trước, tôi 
không nhất trí với họ". Nhưng ở đây, trong lĩnh vực xã hội, người 
không "tiến lên" được và không vượt quá quan điểm của mình hồi 
1840 hay 1844 thì chính là Phoi-ơ-bắc, và điều đó chủ yếu cũng lại 
là do cuộc đời cô đơn của ông đã buộc ông, - một người cần có sự 
giao tiếp với xã hội hơn bất cứ nhà triết học nào khác, - phải nặn từ 
bộ óc cô đơn của mình ra những tư tưởng, chứ không phải là sáng 
tạo ra những tư tưởng trong cuộc gặp gỡ hữu nghị hoặc thù địch với 
những người ngang tài ông. Trên lĩnh vực đó, ông vẫn còn duy tâm 
đến mức độ nào, điều đó chứng ta sẽ xét tỉ mỉ sau. 

Ở đây, chúng ta cần lưu ý thêm rằng Stác-cơ tìm chủ nghĩa duy 
tâm của Phoi-ơ-bắc không đúng chỗ. 

"Phoi-ơ-bắc là người duy lâm, ông tin vào sự tiến bộ của nhân loại" (tr.19). 
"Cơ sở nền móng của tất cả, cũng vẫn là chủ nghĩa duy tâm. Đối với chúng ta, chủ 
nghĩa hiện thực không phải là cái gì khác hơn là cái bảo vệ chúng ta khỏi lầm lạc 
trong lúc chúng la theo đuôi những xu hướng lý tưởng của chúng ta. Lòng trắc ân, 
tình yêu và nhiệt tình đối với chân lý và chính nghĩa, há chẳng phải là những lực 
lượng lý tưởng hay sao?" (tr.VIIL.) 

Trước hết, ở đây, chủ nghĩa duy tâm chẳng qua chỉ là sự theo 
đuôi những mục đích lý tưởng. Nhưng những mục đích dó, nhiều 
lắm, cũng chỉ liên quan một cách tất nhiên tới chủ nghĩa duy 
tâm của Can-tơ và với "mệnh lệnh tuyệt đối" của Can-tơ thôi; 
song, ngay cả Can-tơ cũng gọi triết học của mình là "chủ nghĩa 
duy tâm tiên nghiệm", và gọi như thế quyết không phải vì triết 
học ấy cũng bàn đến cả những lý tưởng đạo đức, mà là vì những 
lý do hoàn toàn khác mà Stác-cơ không thể không biết đến. Sự 
mê tín cho rằng chủ nghĩa duy tâm triết học xoay chung quanh 
lòng tin vào những lý tưởng đạo đức, nghĩa là những lý tưởng 


414 LÚT-VÍCH PHOI-Ơ-BẮC VÀ SỰ CÁO CHUNG... 


xã hội, nảy sinh ra ở ngoài triết học, ở những người phi-li-xtanh Đức 
là những người đã học thuộc lòng, trong các bài thơ của S1-lơ, một 
số đoạn về tri thức triết học cần thiết cho họ. Không ai phê phán gay 
gắt cái "mệnh lệnh tuyệt đối" bất lực của Can-tơ (bất lực vì nó đòi hỏi 
cái không thê có được, và do đó, không bao giờ đi đến một cái gì hiện 
thực), không ai chế giễu một cách tàn nhẫn nhiệt tình phi-li-xtanh 
của Si-lơ đối với những lý tưởng không thể thực hiện được (xem, 
chăng hạn, cuốn "Hiện tượng học")'”°, hơn chính Hê-ghen, nhà duy 
tâm chủ nghĩa trọn vẹn. 

Hai là, không thể tránh được là tất cả cái gì thúc đây con người 
hoạt động đều phải thông qua đầu óc con người, cả ăn uống cũng vậy, 
ăn uống cũng bắt đầu bằng cảm giác đói khát, do bộ óc cảm thấy, và 
kết thúc bằng cảm giác no cũng do bộ óc cảm thấy. Tác động của thế 
giới bên ngoài vào con người biểu hiện trong đầu óc con người, phản 
ánh vào đấy dưới hình thức cảm giác, tư tưởng, động cơ, biểu hiện ý 
chí, nói tóm lại, biểu hiện dưới hình thức những "xu hướng lý tưởng", 
và dưới hình thức ấy trở thành những "sức mạnh lý tưởng". Nếu một 
người chỉ vì tuân theo các "xu hướng lý tưởng" và để cho "sức mạnh 
lý tưởng" ảnh hưởng đến mình - nếu điều đó cũng đủ để biến người đó 
thành một nhà duy tâm chủ nghĩa thì bất cứ người nào phát triển ít 
nhiều bình thường cũng đều là nhà duy tâm chủ nghĩa bẩm sinh, và 
như thế thì làm thế nào mà có được những nhà duy vật chủ nghĩa nữa? 

Ba là, niềm tin rằng loài người, ít ra là trong giai đoạn hiện tại, 
đang vận động, nói chung và xét toàn bộ, theo hướng tiến lên, là một 
niềm tin hoàn toàn không liên quan gì đến sự đối lập giữa chủ nghĩa 
duy vật và chủ nghĩa duy tâm. Những nhà duy vật chủ nghĩa Pháp có 
niềm tin ấy ở một mức độ gần như cuồng tín, không kém gì những nhà 
thần luận” Vôn-te và Rút-xô, và họ thường chịu những hy sinh cá 
nhân hết sức lớn lao cho niềm tin đó. Nếu như có một kẻ nào hiến cả 
đời mình cho "nhiệt tình đối với chân lý và chính nghĩa" - câu này nói 


CHƯƠNG II 415 


theo nghĩa tốt - thì người đó là Đi-đơ-rô chẳng hạn. Nếu Stác-cơ 
tuyên bố rằng tất cả những cái đó đều là chủ nghĩa duy tâm thì 
điều đó chỉ chứng tỏ rằng ở đây, từ chủ nghĩa duy vật, cũng như 
toàn bộ sự đối lập giữa hai xu hướng, đã mất hết mọi ý nghĩa đối 
Với ông ta. 

Sự thực là ở đây, Stác-cơ đã nhượng bộ - tuy có thể là nhượng bộ 
một cách không có ý thức, - một cách không thể tha thứ được trước 
thành kiến phi-li-xtanh đối với từ chủ nghĩa duy vật, một thành kiến 
bắt nguồn từ sự vu khống kéo đài nhiều năm của bọn thầy tu. Người 
phi-li-xtanh hiểu chủ nghĩa duy vật là sự phàm ăn, sự say rượu, 
khoái lạc, cuộc sống xa hoa, tính kiêu ngạo, sự hám tiền, tính hà tiện, 
tham lam, chạy theo lợi nhuận và sự lừa lọc ở sở giao dịch, nói tóm 
lại là tắt cả những thói xấu bấn thiu mà chính bản thân anh ta lặng lẽ 
ham mê. Còn chủ nghĩa duy tâm thì anh ta hiểu là niềm tin vào đức 
hạnh, vào tình thương yêu nhân loại và nói chung là niềm tin vào 
một "thế giới tốt đẹp hơn" mà anh ta đem khoe khoang trước những 
người khác, nhưng bản thân anh ta chỉ tin vào những điều đó chừng 
nào mà anh ta phải trải qua cơn đau đầu vì men say hay phá sản, kết 


23M 


quả tất nhiên của những điều thái quá "duy vật chủ nghĩa" thường 
ngày của anh ta. Đồng thời, anh ta hát bài ca ưa thích của anh ta: 
Con người là gì - Nửa thú vật, nửa thiên thần! 

Ngoài cái đó ra, Stác-cơ đã cô gắng bảo vệ Phoi-ơ-bắc chống lại 
những cuộc tấn công và những học thuyết của bọn phó giáo sư hiện 
đang lên tiếng om sòm ở Đức dưới danh nghĩa những nhà triết học, 
Điều đó hắn là quan trọng đối với những người nào quan tâm đến 
đám con cháu thoái hóa ấy của nên triết học cô điển Đức; đối với bản 
thân Stác-cơ, điều đó hình như cũng có thể tỏ ra cần thiết. Nhưng 
chúng tôi sẽ không làm phiền độc giả. 


416 LÚT-VÍCH PHOI-Ơ-BẮC VÀ SỰ CÁO CHUNG... 


IH 


Chủ nghĩa duy tâm thực sự của Phoi-ơ-bắc lộ rõ ra khi chúng 
ta nghiên cứu tới triết học tôn giáo và đạo đức học của ông. 
Phoi-ơ-bắc hoàn toàn không muốn xóa bỏ tôn giáo; ông muốn hoàn 
thiện tôn giáo. Bản thân triết học cũng phải hòa vào tôn giáo. 

“Các thời đại của loài người chỉ khác nhau bởi những thay đổi về phương diện 
tôn giáo. Chỉ có những cuộc vận động lịch sử đi thắng vào trái tim con người mới 
là những cuộc vận động đạt tới nền tảng của mình. Trái tim không phải là hình 
thức của tôn giáo, vì vậy không thể nói rằng tôn giáo cũng phải ở trong trái tim; 
trái tìm là bản chất của tôn giáo”? (do Stác-cơ trích dẫn, tr.168). 

Theo học thuyết của Phoi-ơ-bắc, tôn giáo là mối quan hệ 
thương yêu giữa người với người; mối quan hệ này, cho đến nay, 
vẫn đi tìm chân lý của nó ở sự phản ánh huyền ảo của hiện thực - 
ở sự trung gian của một ông thần hay nhiều ông thần, tức là 
những hình ảnh huyền ảo của các thuộc tính của con người - 
nhưng ngày nay đã tìm thấy chân lý ấy, một cách trực tiếp không 
cần có trung gian, trong tình thương yêu giữa “Tôi” và “Anh”. 
Và chính vì thế mà theo Phoi-ơ-bắc thì cuối cùng tình yêu nam 
nữ là một trong những hình thức cao nhất, nếu không phải là 
hình thức cao nhất, của việc thực hành tôn giáo mới của ông. 

Nhưng những quan hệ tình cảm giữa người và người, nhất là 
giữa nam và nữ, đã có ngay từ khi có con người. Đặc biệt là 
tình yêu nam nữ đã phát triển suốt trong tám thế kỷ gần đây và 
đã giành được một vị trí làm cho nó trở thành một cái trục mà 
toàn bộ nền thi ca bắt buộc phải xoay xung quanh nó. Những 


CHƯƠNG II 417 


tôn giáo tích cực hiện hành chỉ đóng khung trong việc ban sự tôn 
phong tối cao cho quy định của nhà nước về tình yêu nam nữ, 
tức là cho luật hôn nhân. Những tôn giáo ấy, ngày mai đây, có 
thể biến đi hết mà việc thực hành tình yêu và tình bạn cũng vẫn 
sẽ không biến đổi chút nào. Ở Pháp, trong khoảng thời gian từ 
1793 đến 1798, chính đạo Cơ Đốc thực ra cũng đã biến mắt đến 
nỗi bản thân Na-pô-lê-ông cũng không thể du nhập nó trở lại mà 
không gặp khó khăn và phản kháng; và trong khoảng thời gian 
đó, không thấy xuất hiện yêu cầu đòi có sự thay thế bằng một cái 
gì đó đại loại như tôn giáo mới của Phoi-ơ-bắc cả. 

Ở đây, chủ nghĩa duy tâm của Phoi-ơ-bắc là ở chỗ ông xét các 
mối quan hệ giữa người và người, dựa trên cảm tình đối với nhau, 
như tình yêu nam nữ, tình bạn, lòng thương xót, tỉnh thần tự hy sinh 
v.v., không đơn giản theo đúng ý nghĩa mà bản thân chúng có, không 
liên quan đến hồi ức về một tôn giáo đặc biệt mà chính Phoi-ơ-bắc 
cũng cho là đã thuộc về dĩ vãng; nhưng trái lại, Phoi-ơ-bắc cho 
rằng những quan hệ ấy chỉ có giá trị đầy đủ, khi người ta đem lại 
cho chúng một sự tôn phong tối cao bằng cái tên là tôn giáo. Đối 
với ông, điều chủ yếu không phải ở chỗ những quan hệ thuần túy 
giữa người với người tồn tại, mà là ở chỗ những quan hệ ấy phải 
được coi là một thứ tôn giáo mới, chân chính. Ông đồng ý thừa 
nhận những quan hệ ấy có giá trị đầy đủ khi người ta đóng vào nó 
một con dấu tôn giáo. Từ tôn giáo là bắt nguồn từ từ religare'” mà 
ra, và lúc đầu có nghĩa là liên hệ. Do đó, mọi liên hệ giữa hai người 
đều là một tôn giáo. Chính những thủ thuật từ nguyên như vậy là 
phương kế cuối cùng của triết học duy tâm chủ nghĩa. Danh từ không 
được hiểu theo nghĩa mà nó có được trong quá trình phát triển lịch 
sử của việc sử dụng nó trong thực tế, mà lại được hiểu theo nghĩa 
mà nó phải có theo nguồn gốc của nó. Như thế là người ta đã nâng 
tình yêu nam nữ và quan hệ nam nữ lên ngang hàng một “tôn giáo” 


1” - liên hệ 


418 LÚT-VÍCH PHOI-Ơ-BẮC VÀ SỰ CÁO CHUNG... 


để cho từ tôn giáo, quý giá đối với ký ức duy tâm chủ nghĩa, không 
biến khỏi ngôn ngữ. Trong những năm 40, các nhà cải lương chủ 
nghĩa ở Pa-ri theo xu hướng Lu-i Blăng cũng đã từng phát biểu 
đúng như vậy, họ cho rằng một người không có tôn giáo thì cũng 
như một con quái vật và nói với chúng ta rằng: Donc, l°athéisme, 
c°est votre religion!'”. Nếu Phoi-ø-bắc muốn xây dựng một tôn giáo 
chân chính trên cơ sở một quan điểm căn bản là duy vật chủ nghĩa 
về tự nhiên thì như vậy, chẳng khác gì quan niệm hóa học hiện đại 
là giả kim thuật chân chính. Nếu tôn giáo có thể tồn tại không cần 
đến Thượng đề của nó thì giả kim thuật cũng không cần đến viên đá 
triết học của nó. Vả lại, giữa thuật giả kim và tôn giáo còn có một 
mối liên hệ rất chặt chẽ. Viên đá triết học có nhiều đặc tính gần 
như thần thánh, và các nhà giả kim ở Hy Lạp và Ai Cập, trong hai 
thế kỷ đầu thuộc kỷ nguyên của chúng ta, cũng đã góp một phần 
nào đó vào việc xây dựng học thuyết Cơ Đốc giáo, như những tài 
liệu do Cốp-pơ và Bét-tlô dẫn ra, đã chứng minh. 

Lời khẳng định của Phoi-ơ-bắc cho rằng “các thời đại của loài 
người chỉ khác nhau bởi những thay đổi về phương diện tôn giáo” là 
hoàn toàn sai. Chỉ có thể nói đến những bước ngoặt lịch sử lớn có 
kèm theo những sự thay đổi về tôn giáo, khi nói đến ba tôn giáo lớn 
trên thế giới đã tồn tại cho đến ngày nay: đạo Phật, đạo Cơ Đốc, đạo 
Hồi. Những tôn giáo cũ, nảy sinh một cách tự nhiên trong các bộ lạc 
và các dân tộc không hề có tính chất tuyên truyền và mắt hết sức đề 
kháng một khi nền độc lập của các bộ lạc và của các dân tộc đó bị 
phá vỡ; ở người Giéc-manh thì chỉ một sự tiếp xúc đơn giản với đề 
chế thế giới La Mã đang tan rã và với đạo Cơ Đốc toàn thế giới mà 
đế chế La Mã vừa mới thừa nhận và phù hợp với tình trạng kinh tế, 
chính trị và tinh thần của nó, cũng đã đủ để đưa đến tình trạng đó. 
Chỉ có với các tôn giáo toàn thế giới xuất hiện một cách ít nhiều nhân 


LÝ - Vậy thì chủ nghĩa vô thần, đó là tôn giáo của các anh! 


CHƯƠNG III 419 


tạo ây và nhất là với đạo Cơ Đốc và đạo Hồi thì chúng ta mới nhận 
thấy rằng những phong trào lịch sử phổ biến nhất đều mang dấu ấn 
tôn giáo. Nhưng ngay cả trong lĩnh vực đạo Cơ Đốc, dấu ấn tôn 
giáo ấy, đối với các cuộc cách mạng có ý nghĩa thế giới, thật ra 
cũng chỉ giới hạn ở các giai đoạn đầu của cuộc đấu tranh giải 
phóng của giai cấp tư sản, suốt từ thế kỷ XIII đến thế kỷ XVII. 
Và ta không thể giải thích điều đó bằng trái tim con người và nhu 
cầu tôn giáo của con người như Phoi-ơ-bắc tưởng, mà phải giải 
thích bằng toàn bộ lịch sử trước đây của thời Trung cô, thời mà 
người ta không thấy có hình thức tư tưởng nào khác ngoài tôn 
giáo và thần học. Song đến thế kỷ XVIII, khi giai cấp tư sản đã 
khá mạnh để lập nên một hệ tư tưởng riêng của nó, phù hợp với 
quan điểm giai cấp của nó, thì lúc đó, nó làm cuộc cách mạng vĩ 
đại và triệt để của nó, cuộc Cách mạng Pháp, mà chỉ dựa hoàn 
toàn vào những tư tưởng pháp luật và chính trị, và chỉ quan tâm 
đến tôn giáo trong chừng mực tôn giáo cản đường nó. Nhưng nó 
không nghĩ đến việc thay tôn giáo cũ bằng tôn giáo mới: ai nấy 
đều biết là Rô-be-xpi-e đã thất bại trong việc đó như thế nào. 

Khả năng có được những tình cảm thuần túy con người trong 
quan hệ với đồng loại của chúng ta vốn đã là quá thảm hại bởi cái xã 
hội được xây dựng trên sự đối kháng giai cấp và sự thống trị giai 
cấp, xã hội trong đó chúng ta buộc phải sống nên chúng ta không có 
chút lý do nào để làm cho khả năng đó càng trở nên thảm hại thêm 
nữa, bằng cách nâng những tình cảm ấy lên thành một tôn giáo. Và 
cũng vậy, sự hiểu biết của chúng ta về các cuộc đấu tranh giai cấp 
lịch sử vĩ đại đã bị lối viết sử thông dụng - nhất là ở Đức - làm cho tối 
mò khá đủ rồi, nên chúng ta không cần làm cho sự hiểu biết đó trở 
thành hoàn toàn không thể có được bằng cách biến lịch sử các cuộc 
đấu tranh đó thành một bộ phận phụ thuộc giản đơn của lịch sử giáo 
hội. Ngay ở đây, rõ ràng là ngày nay chúng ta đã bỏ xa Phoi-ơ-bắc 
biết bao rồi. Những “đoạn hay nhất” của ông ca tụng tôn giáo mới của 


420 LÚT-VÍCH PHOI-Ơ-BẮC VÀ SỰ CÁO CHUNG... 


ông về tình yêu, ngày nay đã trở thành hoàn toàn không thể đọc 
được nữa. 

Tôn giáo duy nhất mà Phoi-ơ-bắc nghiên cứu nghiêm túc là đạo 
Cơ Đốc, tôn giáo toàn thế giới của phương Tây và được xây dựng 
trên chủ nghĩa độc thần. Ông chứng minh rằng Chúa của đạo Cơ 
Đốc chỉ là sự phản chiếu hư ảo con người. Song, bản thân ông Chúa 
đó lại là sản phẩm của một quá trình trừu tượng hóa lâu dài, là tỉnh 
hoa của nhiều ông thần của các bộ lạc và các dân tộc trước kia. Và 
do đó, con người mả Chúa chỉ là một hình ảnh, cũng không phải là 
con người hiện thực mà là tỉnh hoa của một số lớn những con người 
hiện thực, là con người trừu tượng, vậy cũng lại chỉ là một hình ảnh 
trong quan niệm. Và cũng Phoi-o-bắc, người mà trên mỗi một trang 
sách của mình đều tuyên truyền khoái lạc nhục dục và kêu gọi đi 
sâu vào cái cụ thể, vào hiện thực, thì nay lại trở thành hoàn toàn 
trừu tượng khi ông bắt đầu nói đến không chỉ những quan hệ tính 
giao, mả cả những quan hệ khác giữa người với người. 

Trong những quan hệ ấy, Phoi-o-bắc chỉ thấy có một mặt: đạo đức. 
Và ở đây, chúng ta lại một lần nữa ngạc nhiên về sự nghèo nản quá 
đỗi của Phoi-ơ-bắc so với Hê-ghen. Đạo đức học của Hê-ghen, hay 
học thuyết về đạo đức, là triết học pháp quyền và gồm có: 1) pháp 
quyền trừu tượng: 2) luân lý; 3) đạo đức. Đạo đức này lại bao gồm: 
gia đình, xã hội công dân, nhà nước. Ở đây, hình thức là duy tâm chủ 
nghĩa bao nhiêu thì nội dung lại là hiện thực bấy nhiêu. Toàn bộ lĩnh 
vực pháp quyền, kinh tế, chính trị đều được bao gồm trong nội dung 
đó, bên cạnh đạo đức. Song, với Phoi-ơ-bắc thì ngược hắn lại. Về hình 
thức, ông là một người hiện thực chủ nghĩa, ông lấy con người làm 
xuất phát điểm; -S0ng ông hoàn toàn không nói đến thế giới trong đó 
con người ấy sống, vì vậy con người mà ông nói, luôn luôn là con 
người trừu tượng vẫn chiếm cứ lĩnh vực triết học về tôn giáo. Chính là 
vì con người đó không ra đời từ bụng mẹ, mà lại sinh ra từ ông thần 
của các tôn giáo độc thần, như con bướm bay ra từ cái kén, bởi thế 


CHƯƠNG III 421 


con người đó cũng không sống trong một thế giới hiện thực, một 
thế giới phát triển trong lịch sử và xác định về mặt lịch sử; đúng 
là người đó có quan hệ với những người khác, song, mỗi một 
người trong số những người khác đó cũng đều là trừu tượng như 
bản thân người đó mà thôi. Trong triết học tôn giáo, dù sao chúng 
ta cũng còn thấy đàn ông và đàn bà, nhưng trong đạo đức học, sự 
phân biệt đó lại biến mất. Đành rằng đôi khi Phoi-ơ-bắc cũng có 
những câu như: 

“Trong một cung điện, người ta suy nghĩ khác trong một túp lều tranh”??T - 
“Nếu như vì đói, vì nghèo, mà trong cơ thể anh ta không có chất dinh dưỡng, thì 
trong đầu óc anh, trong tình cảm anh và trong trái tim anh cũng không có chất 


›328 ››329 


nuôi đạo đức - “Chính trị phải trở thành tôn giáo của chúng ta V.V.. 


Song, Phoi-ơ-bắc hoàn toàn không biết dùng những câu nói đó 
để làm gì; những câu nói ấy vẫn chỉ là những câu nói suông, và bản 
thân Stác-cơ cũng phải thú nhận rằng đối với Phoi-ơ-bắc, chính trị 
là một lĩnh vực không với tới được, còn 


Äc  Ê»LÁ»d 2. Giai Tượn Na ; g lý Ấ + ờ A 
“Khoa học về xã hội, tức xã hội học, là một terra Incognita >339 đối với ông”. 


Ngoài ra, Phoi-ơ-băc cũng nông cạn so với Hê-ghen, khi bản về 
sự đôi lập giữa cái thiện và cái ác. Hê-ghen nhận xét: 

“Một số người tưởng nêu ra được một điều vĩ đại khi nói: con người xét về 
bản chất là thiện, song người ta quên rằng người ta còn nêu ra được một điều còn 


vĩ đại hơn nếu nói: con người xét về bản chất là ác”33!, 


Theo Hê-ghen, ác là hình thức, dưới có động lực của sự phát 
triển lịch sử tự biểu hiện ra. Câu đó có hai nghĩa: một mặt, mỗi 
bước tiến mới sẽ tất yếu biểu hiện ra như là một sự xúc phạm 
tới cái thiêng liêng, là một sự nổi loạn chống lại trạng thái cũ, 
đang suy đổi nhưng được tập quán thần thánh hóa, và mặt khác, 
từ khi đối lập giữa các giai cấp xã hội xuất hiện thì chính 


1” - miền đất chưa biết tới 


422 LÚT-VÍCH PHOI-Ơ-BẮC VÀ SỰ CÁO CHUNG... 


những dục vọng xấu xa của con người, - lòng tham lam và sự 
thèm muốn quyền lực - đã trở thành cái đòn bây cho sự phát 
triển lịch sử. Điều đó, lịch sử của chế độ phong kiến và của giai 
cấp tư sản, chăng hạn, là bằng chứng liên tục. Song, Phoi-ơ-bắc 
chưa hề nghĩ đến nghiên cứu vai trò lịch sử của điều ác về mặt 
đạo đức. Đối với ông, lịch sử, nói chung, là một lĩnh vực không 
được dễ chịu lắm và đáng ngại. Thậm chí câu châm ngôn sau đây 
của ông: 

“Khi con người mới vừa sinh ra từ giới tự nhiên, chỉ là một sinh vật tự nhiên 
đơn thuần chứ không phải là người. Con người là sản phẩm của con người, của 


văn hóa, và của lịch sử”?”?, 


Vì thế, những điều mà Phoi-ơ-bắc nói với chúng ta về đạo 
đức chỉ có thê là hết sức nghèo nàn. Lòng mong muốn hạnh phúc 
là bẩm sinh ở con người, do đó, nó phải là cơ sở của mọi đạo 
đức. Song, lòng mong muốn hạnh phúc phải chịu hai sự uốn nắn. 
Thứ nhất, của những hậu quả tự nhiên của hành vi của chúng ta: 
sau trác táng thì đến chán chường, sau thói quen chơi bời quá độ 
thì đến bệnh tật. Thứ hai, của những hậu quả xã hội của những 
hành vi đó: nếu như chúng ta không tôn trọng lòng mong muốn 
hạnh phúc đó của những người khác thì những người đó sẽ 
phản kháng lại và phá hoại lòng mong muốn hạnh phúc của 
chúng ta. Do đó, nếu như chúng ta muốn thỏa mãn lòng mong 
muốn hạnh phúc của chúng ta, chúng ta phải biết đánh giá đúng 
những hậu quả của hành vi của chúng ta, và ngoài ra, chúng ta 
phải tôn trọng những người khác cũng có quyền bình đăng với 
chúng ta trong việc mong muốn hạnh phúc. Do đó, sự tự hạn 
chế một cách hợp lý bản thân, và tình yêu - lại tình yêu! - trong 
quan hệ với những người khác, là những quy tắc cơ bản của đạo 
đức của Phoi-ơ-bắc, mà từ đó rút ra những quy tắc khác. Những 


CHƯƠNG III 423 


lời trình bày hết sức tài tình của Phoi-ơ-bắc, cũng như những lời 
khen hết sức mạnh mẽ của Stác-cơ không thể che đậy được sự 
nghèo nàn và sự trống rỗng của mấy câu nói trên. 

Nếu như con người chỉ chăm lo đến bản thân mình thì lòng 
mong muốn hạnh phúc của họ chỉ được thỏa mãn trong những 
trường hợp rất hãn hữu và hoàn toàn không có lợi cho họ hay cho 
người khác. Con người cần phải giao lưu với thế giới bên ngoài, 
phải có những phương tiện để thỏa mãn yêu cầu của mình: nghĩa là 
cần phải có thức ăn, một người thuộc giới tính khác mình, sách vở, 
giải trí, tranh luận, hoạt động, vật dụng và đối tượng lao động. Một 
trong hai điều: hoặc là đạo đức học của Phoi-ơ-bắc giả định rằng 
những phương tiện và những vật để thỏa mãn yêu cầu đó thì hiển 
nhiên mọi người đều có, hoặc là nó chỉ mang lại cho con người 
nhiều lời dạy bảo tốt nhưng không áp dụng được; và như vậy thì 
đạo đức học đó không đáng giá một xu đối với những người thiếu 
những phương tiện nói trên. Và đó là điều mà chính Phoi-ơ-bắc 
cũng đã giải thích bằng lời lẽ thắng thắn: 

“Trong một cung điện người ta suy nghĩ khác trong một túp lều tranh. Nếu như 
vì đói, vì nghèo, mà trong cơ thể anh không có chất dinh dưỡng, thì trong đầu óc anh, 
trong tình cảm của anh và trong trái tim anh cũng không có chất nuôi đạo đức”. 

Tình hình có gì tốt hơn trong lĩnh vực quyền bình đăng của tất cả 
những người khác về hạnh phúc? Phoi-ơ-bắc coi yêu sách đó là có tính 
bắt buộc tuyệt đối trong mọi thời đại và trong mọi hoàn cảnh. Song, 
quyền đó được mọi người thừa nhận từ bao giờ? Trong thời cô, giữa 
nô lệ và chủ nô, trong thời Trung cổ, giữa nông nô và bá tước, có bao 
giờ vấn đề bình đẳng về hạnh phúc được đặt ra chăng? Há chẳng phải 
là lòng mong muốn hạnh phúc của các giai cấp bị áp bức bao giờ cũng 
bị hy sinh một cách tàn nhẫn và “chính đáng” vì lòng mong muốn 
hạnh phúc của giai cấp thống trị đó sao? Phải, trước kia như thế là vô 
đạo đức, nhưng ngày nay, quyền bình đẳng ấy đã được thừa nhận rồi. - 
Được thừa nhận trên lời nói, từ khi giai cấp tư sản, trong cuộc đấu 


424 LÚT-VÍCH PHOI-Ơ-BẮC VÀ SỰ CÁO CHUNG... 


tranh chống chế độ phong kiến và để phát triển nền sản xuất tư bản 
chủ nghĩa, buộc phải thủ tiêu hết mọi đặc quyền đẳng cấp, tức đặc 
quyền cá nhân, và trước hết là buộc phải thi hành quyền bình đẳng 
của cá nhân trong lĩnh vực tư pháp và sau đó dần dần cả trong lĩnh 
vực công pháp nữa. Nhưng lòng mong muốn hạnh phúc chỉ cần một 
phần hết sức nhỏ đến những quyền tỉnh thần, mà lại cần một phần 
hết sức lớn đến những tư liệu vật chất. Thế nhưng sản xuất tư bản 
chủ nghĩa chú ý làm sao cho tuyệt đại đa số người có quyền bình 
đẳng chỉ có được chút ít cái tối cần thiết cho cuộc sống. Như thế, nó 
cũng chẳng tôn trọng quyền bình đăng về lòng mong muốn hạnh 
phúc của đa SỐ, không hơn gì chế độ chiếm hữu nô lệ hay chế độ 
nông nô. Còn về những phương tiện tỉnh thần của hạnh phúc, về 
những phương tiện giáo dục thì tình hình có tốt hơn không? Há 
chẳng phải là bản thân “ông giáo trường tiểu học đã chiến thắng ở 
Xa-đô-va”?” là một nhân vật thần thoại đó sao? 

Như thế chưa phải đã hết. Theo học thuyết của Phoi-ơ-bắc về 
đạo đức thì sở giao dịch chứng khoán là ngôi đền cao nhất của đạo 
đức, nếu như ở đó người ta luôn luôn đầu cơ một cách có trí tuệ. Nếu 
như lòng mong muốn hạnh phúc của tôi dẫn tôi đến sở giao dịch và 
nếu như ở đó, tôi biết cân nhắc thật đúng đắn những hậu quả của 
hành động của tôi sao cho những hành động đó chỉ đem lại cho tôi 
những điều lợi, chứ không đem lại một sự bất lợi nào, nghĩa là nếu 
tôi luôn luôn có lợi thì điều căn đặn của Phoi-ơ-bắc đã được hoàn 
thành. Và đồng thời, tôi hoàn toàn không làm hại đến lòng mong 
muốn hạnh phúc của người khác, vì người ấy cũng đi tới sở giao dịch 
một cách tự nguyện như tôi, và khi người đó giao dịch đầu cơ với 
tôi, thì cũng như tôi, người đó đã theo đuổi lòng mong muốn hạnh 
phúc của mình. Nếu như anh ta mắt tiền thì chính do hành động của 
anh ta tỏ ra là vô đạo đức vì tính toán sai, vả bằng cách buộc anh 
ta phải chịu sự trừng phạt xứng đáng, tôi có thể tự hào rằng mình 
là một Ra-đa-man-tơ hiện đại. Tình yêu cũng thống trị cả ở SỞ gl1ao 


CHƯƠNG II 425 


dịch trong chừng mực nó không phải chỉ là một lời nói tình cảm, vì ở 
sở giao dịch, mỗi người đều nhờ vào người khác mà thỏa mãn lòng 
mong muốn hạnh phúc của mình. Chính đó là điều mà tình yêu phải 
làm và là cách nó biểu hiện hành động của nó trong thực tiễn. Do đó, 
nếu như tôi đầu cơ mà đoán trước được đúng kết quả công việc của 
tôi, nghĩa là đầu cơ có kết quả, thì như thế là tôi đã theo đúng những 
yêu cầu nghiêm ngặt nhất của đạo đức học của Phoi-ơ-bắc và tôi sẽ 
còn giảu thêm. Nói một cách khác, đạo đức học của Phoi-ơ-bắc được 
gọt giữa cho thích hợp với xã hội tư bản chủ nghĩa hiện nay, dù ông 
có những mong muốn như thế nào và những ý định như thế nào đi 
chăng nữa. 

Nhưng tình yêu! Vâng, đối với Phoi-ơ-bắc thì tình yêu, ở đâu và 
bao giờ, cũng là một ông thần lắm phép lạ có thể giúp vượt mọi khó 
khăn của đời sống thực tiễn, và điều đó diễn ra trong một xã hội chia 
thành những giai cấp có những lợi ích đối lập hắn với nhau! Do đó, 
những vết tích cuối cùng của tính chất cách mạng trong triết học của 
ông đều biến mất hết và chỉ còn lại cái điệp khúc cũ kỹ: Hãy yêu 
nhau đi, hãy ôm nhau đi, không cần phân biệt nam nữ và đăng cấp. - 
Thật là giấc mơ thiên hạ thuận hòa! 

Tóm lại, học thuyết của Phoi-o-bắc về đạo đức thì cũng giống 
như tất cả những học thuyết trước đó. Nó được gọt giũa cho thích 
hợp với mọi thời kỳ, mọi dân tộc, mọi hoàn cảnh, và chính vì thế 
mà không bao giờ nó có thể đem áp dụng được ở đâu cả. Và đối với 
thế giới hiện thực, nó cũng bất lực như cái mệnh lệnh tuyệt đối của 
Can-tơ vậy. Trong thực tế, mỗi giai cấp và ngay cả mỗi nghề 
nghiệp đều có đạo đức riêng của mình, và đều vi phạm đạo đức ấy, 
mỗi khi thấy có thể vi phạm mà không bị trừng phạt, và thứ tình 
yêu phải đoàn kết tất cả mọi người, thì lại biểu hiện bằng chiến 
tranh, xung đột, kiện tụng, bất đồng trong gia đình, ly dị và tình 
trạng người ra sức bóc lột người. 


426 LÚT-VÍCH PHOI-Ơ-BẮC VÀ SỰ CÁO CHUNG... 


Nhưng làm sao mà đà kích thích mạnh mẽ do Phoi-ơ-bắc tạo ra 
lại có thể hoàn toàn vô hiệu ngay cả với bản thân Phoi-ơ-bắc? Chỉ là 
vì Phoi-ơ-bắc không tìm thấy con đường thoát khỏi vương quốc của 
sự trừu tượng, mà bản thân ông ghét cay ghét đắng, để đi tới hiện 
thực sinh động. Ông bám hết sức chặt lấy giới tự nhiên và con người; 
song đối với ông, cả tự nhiên lẫn con người vẫn chỉ là những danh từ 
mà thôi. Ông không biết nói với chúng ta một cái gì chính xác về tự 
nhiên hiện thực, cũng như về con người hiện thực. Nhưng người ta 
chỉ đi được từ con người trừu tượng của Phoi-ơ-bắc đến những con 
người hiện thực, sinh động, nếu người ta xét những con người đó 
trong hành động lịch sử của họ. Nhưng Phoi-ơ-bắc lại từ chối làm 
như vậy, và vì thế mà đối với ông, cái năm 1848 mà ông không hiểu 
được, chỉ có nghĩa là sự đoạn tuyệt vĩnh viễn với thế giới hiện thực, 
là sự rút lui vào cảnh sống ân dật. Một lần nữa, chịu trách nhiệm chủ 
yếu về việc đó, lại vẫn là những quan hệ xã hội ở nước Đức hồi Ấy, 
những quan hệ đã đưa ông đến kết cục đáng thương đó. 

Song, bước đi mà Phoi-ơ-bắc không thực hiện được thì vẫn phải 
thực hiện; sự sùng bái con người trừu tượng, cái hạt nhân đó của tôn 
giáo mới của Phoi-ơ-bắc, tất phải được thay thế bằng khoa học 
nghiên cứu những con người hiện thực và sự phát triển lịch sử của 
họ. Sự phát triển tiếp tục ấy của quan điểm của Phoi-ơ-bắc, vượt ra 
ngoài giới hạn của triết học của Phoi-ơ-bắc, đã được Mác mở đầu 
năm 1845 trong tác phẩm “Gia đình thần thánh”. 


CHƯƠNG IV 427 


IV 


Stơ-rau-xơ, Bau-ơ, Stiếc-nơ, Phoi-ơ-bắc là những người nối dõi 
khác nhau của triết học Hê-ghen, trong chừng mực họ không rời bỏ 
lĩnh vực triết học. Sau khi viết tác phẩm “Cuộc đời của Giê-xu” và 
“Giáo lý””””, Stơ-rau-xơ chỉ chuyên viết văn chương triết học và lịch 
sử giáo hội à la Rê-năng; Bau-ơ chỉ làm được một cái gì đó có ý 
nghĩa trong lĩnh vực lịch sử nguồn gốc đạo Cơ Đốc. Stiếc-nơ vẫn chỉ 
là một nhân vật nực cười thôi, ngay cả sau khi Ba-cu-nin đã đem kết 
hợp với Pru-đông và gọi sự kết hợp đó là “chủ nghĩa vô chính phủ”. 
Chỉ có Phoi-ơ-bắc là xuất sắc về mặt là nhà triết học. Nhưng cái triết 
học bay lượn trên tất cả các khoa học riêng biệt và tổng hợp các khoa 
học ấy lại thành khoa học của các khoa học thì đối với Phoi-ơ-bắc 
vẫn là một hàng rào không thê vượt qua được, một vật thiêng liêng 
bắt khả xâm phạm, - mà với tư cách là nhà triết học, ông cũng dừng 
lại ở nửa đường, nửa dưới thì duy vật, nhưng nửa trên thì lại duy 
tâm; ông không biết bác bỏ Hê-ghen bằng vũ khí phê phán, mà chỉ 
đơn giản vứt bỏ Hê-ghen, coi là vô dụng, trong khi ấy thì so với sự 
phong phú bách khoa của hệ thống Hê-ghen, bản thân ông cũng 
không đưa ra được điều gì tích cực, nếu không phải là chỉ đưa ra 
được một tôn giáo huênh hoang về tình yêu và một đạo đức học 
nghèo nàn, bất lực. 


Nhưng sự tan rã của học phái Hê-ghen cũng còn làm nảy sinh 


428 LÚT-VÍCH PHOI-Ơ-BẮC VÀ SỰ CÁO CHUNG... 


ra một khuynh hướng khác, khuynh hướng duy nhất thực sự đem lại 
kết quả, - khuynh hướng này chủ yêu gắn liền với tên tuổi của Mác). 
Ở đây, sự đoạn tuyệt với triết học Hê-ghen cũng là kết quả của 
việc quay trở lại quan điểm duy vật chủ nghĩa. Điều đó có nghĩa là 
người ta quyết định quan niệm thế giới hiện thực, - giới tự nhiên và 
lịch sử - đúng y như nó hiện ra trước bất cứ ai đến với nó mà không 
có những định kiến bịa đặt duy tâm chủ nghĩa; người ta quyết định 
hy sinh một cách không thương tiếc tất cả những ý kiến bịa đặt duy 
tâm chủ nghĩa không phù hợp với những sự thật được xét trong 
những mối liên hệ vốn có của những sự thật đó với nhau, chứ không 
phải xét trong những mối liên hệ tưởng tượng. Chủ nghĩa duy vật 
thật ra cũng không có ý nghĩa nào khác hơn thế. Nhưng đây là lần 
đầu tiên mà thế giới quan duy vật chủ nghĩa được đối xử một cách 
thật sự nghiêm túc và được vận dụng một cách quán triệt, ít ra là trên 
những nét cơ bản, vào tất cả các lĩnh vực tri thức được nghiên cứu. 
Hê-ghen không bị gạt ra một bên một cách đơn giản. Trái 
lại, người ta lấy khía cạnh cách mạng đã trình bày trên kia của 


1) Ở đây, cho phép tôi giải thích một điều có liên quan đến cá nhân tôi. Gần đây, 
người ta đã nhiều lần nói đến phần tham gia của tôi trong việc xây dựng học thuyết đó và 
vì vậy, tôi buộc phải nói vài lời để giải quyết dứt khoát vấn đề. Tôi không thể phủ nhận 
rằng trước khi cộng tác với Mác và trong 40 năm cộng tác với Mác, tôi đã góp một phần 
của riêng mình vào việc xây dựng, nhất là vào việc phát triển học thuyết ấy. Nhưng đại bộ 
phận những tư tưởng chỉ đạo cơ bản, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế và lịch sử, và đặc 
biệt là việc trình bày những tư tưởng ấy thành những công thức chặt chẽ cuối cùng, đều là 
thuộc về Mác. Phần đóng góp của tôi - không kể có thể ngoại trừ một vài lĩnh vực chuyên 
môn - thì không có tôi, Mác vẫn có thể làm được. Nhưng điều mà Mác đã làm thì tôi 
không thê làm được. Mác đứng cao hơn, nhìn xa hơn, rộng hơn và nhanh hơn tất cả chúng 
tôi. Mác là một thiên tài. Còn chúng tôi may lắm cũng chỉ là những tài năng thôi. Nếu 
không có Mác thì lý luận thật khó mà được như ngày nay. Vì vậy, lý luận đó mang tên của 
Mác là điều chính đáng. 


CHƯƠNG IV 429 


triết học Hê-ghen, tức là phương pháp biện chứng, làm điểm xuất 
phát. Nhưng dưới hình thức kiểu Hê-ghen thì phương pháp ấy lại 
không dùng được. Ở Hê-ghen, biện chứng là sự tự phát triển của ý 
niệm. Ý niệm tuyệt đối không những tồn tại vĩnh viễn - không biết ở 
đâu - mà còn là linh hồn sinh động thật sự của toàn bộ thế giới hiện 
tồn. Ý niệm đó phát triển để trở về bản thân nó, thông qua tất cả 
những giai đoạn chuẩn bị, tức là những giai đọan đã được nghiên 
cứu tỉ mỉ trong cuốn “Lô-gích học”, và tất cả những giai đoạn ấy đã 
nằm ngay trong bản thân ý niệm. Sau đó, nó “tự tha hóa” bằng cách 
chuyển hóa thành giới tự nhiên, trong đó, không có ý thức về bản 
thân và hóa thành tính tất yếu tự nhiên, ý niệm tuyệt đối ấy trải qua 
một sự phát triển mới và cuối cùng trở lại tự ý thức trong con 
người; cái tự ý thức đó xây dựng bản thân nó trong lịch sử từ hình 
thái thô sơ để rồi, cuối cùng, lại hoản toàn trở về với bản thân nó 
trong triết học của Hê-ghen. Ở Hê-ghen, sự phát triển biện chứng 
biểu hiện trong giới tự nhiên và trong lịch sử, - tức là mối liên hệ 
nhân quả của sự vận động tiến lên từ thấp đến cao thông qua tất cả 
những sự vận động chữ chi và những bước thụt lùi tạm thời, - chỉ là 
sự sao chép lại sự tự vận động của ý niệm, một sự tự vận động diễn 
ra vĩnh viễn, không biết ở đâu, nhưng dù sao cũng độc lập đối với 
mọi bộ óc đang tư duy của con người. Sự xuyên tạc mang tính chất 
tư tưởng ấy là cái cần phải gạt bỏ. Chúng tôi lại trở về với quan 
điểm duy vật và thấy rằng những ý niệm trong đầu óc của chúng ta 
là những phản ánh của sự vật hiện thực, chứ không xem những sự 
vật hiện thực là những phản ánh của giai đoạn này hay giai đoạn 
khác của ý niệm tuyệt đối. Do đó, phép biện chứng được quy thành 
khoa học về các quy luật chung của sự vận động của thế giới bên 
ngoài cũng như của tư duy con người, - với hai loại quy luật đồng 
nhất về thực chất, nhưng khác nhau về biểu hiện; theo ý nghĩa là bộ 
óc con người có thể vận dụng những quy luật đó một cách có ý 
thức, còn trong tự nhiên, - và cho đến nay, phần lớn cả trong lịch 


430 LÚT-VÍCH PHOI-Ơ-BẮC VÀ SỰ CÁO CHUNG... 


sử loài người, - những quy luật đó tự mở cho mình một con đường 
đi, một cách vô ý thức, dưới hình thức tính tất yêu bên ngoài, giữa 
một loạt vô cùng tận những sự ngẫu nhiên bề ngoài. Nhưng như 
vậy thì bản thân biện chứng của ý niệm cũng chỉ đơn thuần là sự 
phản ánh có ý thức của sự vận động biện chứng của thế giới hiện 
thực; và làm như vậy, là phép biện chứng của Hê-ghen đã được 
đặt ngược lại, hay nói đúng hơn, từ chỗ trước kia nó đứng bằng 
đầu, bây giờ người ta đặt nó đứng bằng chân. Và điều đáng chú ý 
là phép biện chứng duy vật chủ nghĩa đó, cái mà trong nhiều năm 
vẫn là một công cụ lao động tốt nhất của chúng tôi và là một vũ 
khí sắc bén nhất của chúng tôi thì không phải chỉ do riêng chúng 
tôi phát hiện ra, mà ngoài ra, còn do một công nhân Đức, Giô-dép 
Đi-xơ-ghen'), phát hiện ra một cách độc lập với chúng tôi và cả 
với Hê-ghen nữa. 

Nhưng như thế là mặt cách mạng của triết học Hê-ghen được 
khôi phục lại và đồng thời được giải thoát khỏi những đỗ trang sức 
duy tâm chủ nghĩa, tức là những cái đã cản trở Hê-ghen vận dụng 
khía cạnh cách mạng đó một cách quán triệt. Tư tưởng cơ bản vĩ đại 
cho rằng không nên coi thế giới là một tổng hòa những sự vật đã 
hoàn thành, mà là tổng hòa những quá trình trong đó các sự vật, bề 
ngoài hình như không biến đổi, cũng như các phản ánh tư tưởng của 
những sự vật vào đầu óc chúng ta, tức là những ý niệm, đều trải qua 
một sự biến đôi không ngừng là sự phát sinh và sự tiêu vong; trong 
đó, bất chấp tất cả những sự ngẫu nhiên bề ngoài và tất cả những 
bước thụt lùi tạm thời, một sự phát triển tiến lên rút cuộc vẫn được 
thực hiện, - tư tưởng cơ bản vĩ đại đó, đặc biệt là từ Hê-ghen trở đi, 
đã ăn sâu vào trong ý thức chung đến nỗi dưới hình thức chung ấy, 
nó hầu như không bị ai bác bỏ nữa. Song, thừa nhận nó trên lời nói 


1) Xem “Bản chất lao động trí óc, do một đại biểu lao động chân tay trình bày”, 


Hăm-buốc, Mai-xnơ xuất bản”°. 


CHƯƠNG IV 431 


là một việc, còn vận dụng nó vào từng trường hợp riêng biệt, vào 
từng lĩnh vực nghiên cứu nhất định, lại là một việc khác. Nhưng nếu 
như trong khi nghiên cứu, chúng ta luôn luôn xuất phát từ quan điểm 
đó thì chúng ta sẽ thôi hắn không bao giờ còn đòi hỏi những giải 
pháp cuối cùng và những chân lý vĩnh cửu nữa; chúng ta sẽ luôn 
luôn có ý thức về tính hạn chế tất yếu của tất cả những tri thức mà 
chúng ta thu được và về sự tùy thuộc của chúng vào những hoàn 
cảnh trong đó chúng ta đã thu được chúng. Mặt khác, chúng ta không 
còn bị chi phối bởi những sự đối lập không thể khắc phục được đối 
với siêu hình học cũ vẫn còn được lưu hành rộng rãi, tức là những sự 
đối lập giữa chân lý và lầm lạc, giữa thiện và ác, giữa đồng nhất và 
khác biệt, giữa tất nhiên và ngẫu nhiên. Chúng ta biết rằng những sự 
đối lập đó chỉ có giá trị tương đối thôi: cái hiện nay được thừa nhận 
là đúng cũng có mặt sai bị che giấu của nó, sẽ bộc lộ ra sau này, 
cũng như cái hiện nay bị col là sai, lại cũng có mặt đúng của nó, nhờ 
đó mà trước kia có thê được coi là đúng; cái mà người ta quả quyết 
cho là tất yêu lại hoàn toàn do những ngẫu nhiên thuần túy cấu 
thành, và cái được coi là ngẫu nhiên, lại là hình thức, dưới đó ân nắp 
cái tất yếu, Và V.V.. 

Phương pháp nghiên cứu và tư duy cũ mà Hê-ghen gọi là phương 
pháp “siêu hình”, tức là phương pháp chủ yếu nghiên cứu những sự 
vá: như là đã hoàn thành, cố định, phương pháp mà tàn tích cho đến 
nay vẫn còn tiếp tục bám chặt vào đầu óc con người, - phương pháp 
đó, vào thời của nó, đã có căn cứ lịch sử lớn của nó. Cần phải nghiên 
cứu các sự vật trước khi có thê bắt tay nghiên cứu các quá trình. Trước 
hết cần phải biết một sự vật nào đấy là cái gì, rồi mới có thể nghiên 
cứu những sự biến đổi diễn ra trong sự vật đó. Trong các khoa học tự 
nhiên, tình hình là như vậy. Siêu hình học cũ - cho rằng các sự vật đã 
được cấu tạo nhất thành bất biến, - là sản phẩm của một khoa học tự 
nhiên nghiên cứu những vật vô sinh và những vật hữu sinh như là những 


432 LÚT-VÍCH PHOI-Ơ-BẮC VÀ SỰ CÁO CHUNG... 


vật nhất thành bắt biến. Nhưng khi việc nghiên cứu ấy tiễn đến mức 
có thể có được bước tiến quyết định, nghĩa là bước chuyển sang 
nghiên cứu có hệ thống những biến đổi mà những vật đó trải qua ở 
ngay trong tự nhiên thì lúc đó, trong lĩnh vực triết học, giờ cáo 
chung của siêu hình học cũ đã điểm. Và thực vậy, nếu như đến cuối 
thế kỷ trước, khoa học tự nhiên chủ yếu là một khoa học sw fập, 
một khoa học về các vật nhất thành bắt biến, thì trong thế kỷ của 
chúng ta, khoa học tự nhiên, về thực chất, đã trở thành một khoa 
học hệ thông hóa, khoa học về các quá trình, vỀ sự phát sinh và sự 
phát triển của các sự vật đó và về mối liên hệ gắn bó các quá trình 
đó của tự nhiên thành một chỉnh thể lớn. Sinh lý học nghiên cứu 
các quá trình trong cơ thể thực vật và động vật; bào thai học nghiên 
cứu sự phát triển của từng cơ thể một, từ lúc còn là mầm mống đến 
khi trưởng thành, và địa chất học nghiên cứu sự hình thành dần dần 
của vỏ quả đất, - tất cả những khoa học đó là con đẻ của thế kỷ 
chúng ta. 

Nhưng đặc biệt có ba phát hiện vĩ đại đã làm cho kiến thức của 
chúng ta về mối liên hệ của các quá trình tự nhiên tiến lên những 
bước không lồ: 

Thứ nhất, sự phát hiện ra tế bào, một đơn vị từ đó toàn bộ cơ thể 
của thực vật và động vật phát triển lên bằng cách tăng gấp bội và 
phân hóa, đến mức là người ta đã công nhận rằng không những sự 
phát triển và sự trưởng thành của tất cả các cơ thê cao cấp đều diễn 
ra theo một quy luật phổ biến duy nhất, và còn công nhận rằng khả 
năng biến hóa của tế bào là con đường theo đó các cơ thể có thể biến 
hóa về chủng loại, và đo đó, có thể trải qua một quá trình phát triển 
không chỉ là cá thể mà thôi. 

Thứ hai, sự phát hiện ra sự chuyển hóa của năng lượng, 
nó chỉ cho chúng ta thấy rằng tất cả những cái gọi là lực 


CHƯƠNG IV 433 


hoạt động trước hết trong tự nhiên vô cơ, - lực cơ giới và cái bố sung 
của nó, cái gọi là thế năng, nhiệt, phóng xạ (ánh sáng, resp`” nhiệt 
xạ), điện từ, năng lượng hóa học, - là những hình thức biêu hiện khác 
nhau của một sự vận động phổ biến chuyển từ cái nọ sang cái kia 
theo những tỷ lệ nhất định về số lượng, thành ra khi một số lượng 
nào đó của một hình thức biến đi thì có một số lượng nảo đó của một 
hình thức khác xuất hiện, và như vậy toàn bộ sự vận động của tự 
nhiên quy lại thành một quá trình chuyển hóa không ngừng từ một 
hình thức này sang một hình thức khác. 

Cuối cùng là sự chứng minh, do Đác-uyn đề ra đầu tiên, rằng tất 
cả các sản phẩm của tự nhiên hiện đang bao quanh ta, kể cả con 
người, đều là kết quả của một quá trình phát triển lâu đài từ một số 
nhỏ mầm mống đơn bào lúc đầu, rằng những mầm mống này thì lại 
sinh ra từ một chất nguyên sinh hay an-bu-min được cấu thành bằng 
con đường hóa học. 


Nhờ ba phát hiện vĩ đại đó và nhờ những thành tựu lớn lao khác 
của khoa học tự nhiên mà ngày nay chúng ta có thể chứng minh 
những nét lớn của mối liên hệ giữa các quá trình của tự nhiên không 
những trong các lĩnh vực riêng biệt, mà cả mối liên hệ giữa các lĩnh 
vực riêng biệt ấy nói chung và có thể trình bày một bức tranh bao 
quát về mối liên hệ trong tự nhiên, dưới một hình thức gần như có hệ 
thống, bằng các sự kiện do chính khoa học tự nhiên thực nghiệm cung 
cấp. Trước kia, việc cung cấp một bức tranh bao quát như vậy là 
nhiệm vụ của cái gọi là triết học về tự nhiên. Triết học đó chỉ có thể 
làm nhiệm vụ ấy bằng cách thay thế mối liên hệ hiện thực chưa biết, 
bằng những mối liên hệ tưởng tượng, hư ảo, bằng cách thay những sự 
kiện còn thiếu bằng những điều tưởng tượng và bằng cách lấp những 
lỗ hồng trong hiện thực bằng sự tưởng tượng đơn thuần. Khi làm 


LÝ - respektive - nghĩa là 


434 LÚT-VÍCH PHOI-Ơ-BẮC VÀ SỰ CÁO CHUNG... 


như thế, triết học về tự nhiên đã có được nhiều tư tưởng thiên tải, đã 
dự đoán trước được nhiều phát hiện sau này, nhưng đồng thời nó 
cũng đưa ra nhiều điều vô lý, nhưng không thể nào khác thế được. 
Hiện nay, tức là lúc mà chúng ta chỉ cần xem xét những kết quả của 
việc nghiên cứu giới tự nhiên một cách biện chứng, nghĩa là căn cứ 
vào sự liên hệ vốn có của sự vật, là có thể đi đến một “hệ thống của 
tự nhiên” thỏa mãn đối với thời đại của chúng ta, và là lúc mà tính 
chất biện chứng của mối liên hệ ấy chi phối - dù muốn hay không - 
ngay cả đầu óc các nhà khoa học tự nhiên được đào tạo ở trường học 
siêu hình, - hiện nay, triết học về tự nhiên đã cáo chung. Mọi mưu 
toan khôi phục lại triết học về tự nhiên không những là một việc 
thừa, mà còn là một bước thụt lùi. 

Song, điều đã đúng với giới tự nhiên mà chúng ta coi là một quá 
trình phát triển lịch sử, thì cũng đúng với tất cả các bộ môn của lịch 
sử xã hội và cũng đúng với toàn bộ các khoa học nghiên cứu những 
cái thuộc về con người (và thuộc về thần thánh). Cũng giống như 
triết học về tự nhiên, triết học về lịch sử, về pháp quyền, về tôn 
giáo, v.v., biểu hiện ở chỗ là đem múi liên hệ do đầu óc các nhà 
triết học nghĩ ra thay cho mối liên hệ hiện thực mà người ta phải 
vạch ra giữa các sự biến; ở chỗ là coi lịch sử, trong toàn bộ cũng 
như trong những bộ phận riêng biệt của nó, là sự thực hiện dần dần 
những ý niệm và hơn nữa, dĩ nhiên luôn luôn là sự thực hiện dần 
dần những ý niệm ưa thích của chính nhà triết học. Thành thử, lịch 
sử làm việc một cách vô ý thức, nhưng không sao tránh khỏi hướng 
theo một mục đích lý tưởng nhất định, được định ra từ trước - mục 
đích này, ở Hê-ghen chẳng hạn, là sự thực hiện ý niệm tuyệt đối 
của ông - và cái xu hướng không thể cưỡng lại muốn đạt tới ý niệm 
tuyệt đối cấu thành mối liên hệ bên trong của các sự biến lịch sử. 
Như vậy là mối liên hệ hiện thực mà người ta chưa biết, được thay 
thế bằng một ý trời thần bí mới, không có ý thức hay dần dần đạt 
tới ý thức. Cho nên ở đây, cũng hệt như trong lĩnh vực tự nhiên, 


CHƯƠNG IV 435 


cần phải loại bỏ những mối liên hệ nhân tạo ấy, bằng cách tìm ra 
những mối liên hệ hiện thực - một nhiệm vụ mà xét đến cùng, là phải 
phát hiện ra những quy luật vận động chung, những quy luật chỉ phối 
lịch sử của xã hội loài người. 

Song lịch sử phát triển của xã hội, về căn bản, khác với lịch sử 
phát triển của tự nhiên ở một điểm. Trong tự nhiên (chừng nào chúng 
ta không xét đến ảnh hưởng ngược trở lại của con người đối với tự 
nhiên) chỉ có những nhân tổ vô ý thức và mù quáng tác động lẫn 
nhau, và chính trong sự tác động lẫn nhau ấy mà quy luật chung biểu 
hiện ra. Còn ở đây, - trong vô số những cái ngẫu nhiên bề ngoài, thấy 
được ở ngoài mặt, cũng như trong những kết quả cuối cùng chứng 
thực sự tổn tại của tính quy luật nội tại trong tất cả những cái ngẫu 
nhiên đó - không có gì xảy ra với tư cách là mục đích tự giác, mong 
muốn. Trái lại, trong lịch sử xã hội, nhân tố hoạt động hoàn toàn chỉ 
là những con người có ý thức, hành động có suy nghĩ hay có nhiệt 
tình và theo đuổi những mục đích nhất định, thì không có gì xảy ra 
mà lại không có ý định tự giác, không có mục đích mong muốn. 
Song, sự khác nhau đó, bất luận nó quan trọng như thế nào đối với 
việc nghiên cứu lịch sử - đặc biệt là đối với việc nghiên cứu những 
thời đại và những biến cố riêng biệt - vẫn không thể làm thay đổi 
chút nào một sự thực là tiến trình lịch sử bị những quy luật chung 
nội tại chỉ phối. Vì cả ở đây cũng vậy, xét chung và xét toàn bộ thì 
bất chấp những mục đích mong muốn một cách tự giác của các cá 
nhân riêng lẻ, cái ngẫu nhiên vẫn hình như ngự trị ở ngoài mặt. Ít khi 
người ta thực hiện được điều mà người ta mong muốn; trong phần 
lớn các trường hợp, những mục đích mà người ta mong muốn xung 
đột và mâu thuẫn với nhau; hoặc là ngay từ trước, bản thân những 
mục đích đó đã là không thể thực hiện được, hoặc giả là thiếu 
phương tiện để thực hiện. Do đó, những sự xung đột của vô số những 
nguyện vọng riêng biệt và hành động riêng biệt tạo ra, trong lĩnh vực 
lịch sử, một tình trạng hoàn toàn giống tình trạng ngự trị trong 


436 LÚT-VÍCH PHOI-Ơ-BẮC VÀ SỰ CÁO CHUNG... 


giới tự nhiên không có ý thức. Những mục đích của hành động là 
những mục đích mong muốn; song kết quả thực tế của những hành 
động đó lại hoàn toàn không phải là những kết quả mong muốn, hoặc 
khi kết quả đó, lúc đầu, hình như cũng phù hợp với mục đích mong 
muốn, thì cuối cùng nó lại dẫn tới những hậu quả hoàn toàn khác 
những hậu quả mà người ta mong muốn. Như vậy, xét chung và về 
toàn bộ, ngẫu nhiên hình như cũng chi phối cả những sự kiện lịch sử. 
Nhưng ở đâu mà sự ngẫu nhiên hình như tác động ở ngoài mặt thì ở 
đấy, tính ngẫu nhiên ấy luôn luôn bị chỉ phối bởi những quy luật nội 
tại bị che đậy; và vấn đề chỉ là phát hiện ra những quy luật đó. 


Con người làm ra lịch sử của mình - vô luận là lịch sử này diễn 
ra như thế nào - bằng cách là mỗi người theo đuôi những mục đích 
riêng, mong muốn một cách có ý thức, và chính kết quả chung của 
vô số những ý muốn tác động theo nhiều hướng khác nhau đó và của 
những ảnh hưởng muôn vẻ của những ý muốn đó vào thế giới bên 
ngoài đã tạo nên lịch sử. Như vậy, vấn đề là ở điều mà đông đảo 
những cá nhân riêng biệt ấy mong muốn. Ý muốn là do dục vọng hay 
sự suy nghĩ quyết định. Song, những đòn bẩy, đến lượt nó, nó trực 
tiếp quyết định dục vọng hay sự suy nghĩ thì thường thuộc nhiều loại 
rất khác nhau. Đó có thể hoặc là những sự vật bên ngoài, hoặc là 
những động cơ lý tưởng: tham vọng, “ý thức phục vụ chân lý và 
chính nghĩa”, sự thù hẳn cá nhân hay đủ mọi loại sở thích thuần túy 
cá nhân. Nhưng một mặt, chúng ta đã thấy rằng những mong muốn 
riêng biệt rất nhiều vẫn tác động trong lịch sử thì trong đa số trường 
hợp, đều đưa đến những kết quả hoàn toàn khác và thường đối lập 
hắn với những kết quả mong muốn, thành thử do đó, những động cơ 
ấy chỉ có một ý nghĩa thứ yếu đối với toàn bộ kết quả cuối cùng. Mặt 
khác, người ta còn có thể tự hỏi rằng động lực nào ẩn sau những 
động cơ đó, và những nguyên nhân lịch sử biến đổi thành những 
động cơ ấy trong đầu óc những con người đang hoạt động, là những 
nguyên nhân nào? 


CHƯƠNG IV 437 


Vấn đề đó, chủ nghĩa duy vật trước kia chưa bao giờ đặt ra cho 
mình cả. Chính vì vậy mà quan điểm của nó về lịch sử, - nếu như nói 
chung nó có một quan điểm về lịch sử, - về bản chất, là quan điểm 
thực dụng chủ nghĩa: nó đánh giá mọi cái theo động cơ của hành 
động, chia những người hoạt động trong lịch sử thành những người 
cao quý và những kẻ đê tiện và nhận thấy rằng thông thường thì 
những người cao quý là những người bị lừa bịp, còn những kẻ đê 
tiện là những kẻ chiến thắng. Từ đó, chủ nghĩa duy vật cũ rút ra kết 
luận là việc nghiên cứu lịch sử không mang lại một cái gì bố ích cả; 
còn chúng tôi thì kết luận là trong lĩnh vực lịch sử, chủ nghĩa duy vật 
cũ không trung thành với bản thân mình, vì nó co1 những động lực lý 
tưởng tác động trong lĩnh vực lịch sử là những nguyên nhân cuối 
cùng, chứ không nghiên cứu xem cái gì ân sau những động lực đó 
và những động lực của những động lực đó là những gì. Tính không 
triệt để không phải là ở chỗ thừa nhận sự tồn tại của những động 
lực /ýÿ ứưởng, mà là ở chỗ không đi ngược lên xa hơn tới những 
nguyên nhân của những động lực ấy. Trái lại, triết học về lịch sử, 
đặc biệt triết học về lịch sử mà Hê-ghen là đại biểu, thừa nhận rằng 
những động cơ bề ngoải vả cả những động cơ hoạt động thật sự của 
những nhân vật hoạt động trong lịch sử, quyết không phải là những 
nguyên nhân cuối cùng của các sự biến lịch sử; rằng đằng sau 
những động cơ đó, còn có những động lực khác cần phải phát hiện 
ra. Song, triết học về lịch sử không tìm những động lực đó trong 
bản thân lịch sử, trái lại, nó du nhập những động lực đó từ ngoài, từ 
hệ tư tưởng triết học, vào trong lịch sử. Chăng hạn như đáng lẽ giải 
thích lịch sử Hy Lạp thời cổ bằng mối liên hệ vốn có bên trong của 
nó, thì Hê-ghen lại chỉ đơn giản cho rằng lịch sử Hy Lạp thời cổ 
không phải là cái gì khác mà chỉ là “sự xây dựng những cá tính tốt 
đẹp”, là sự thực hiện “tác phẩm nghệ thuật”, đúng như một tác 
phẩm nghệ thuật. Nhân đó, Hê-ghen đã đưa ra nhiều ý kiến hay và 
sâu sắc về những người Hy Lạp thời cổ, song không vì thế mà 


438 LÚT-VÍCH PHOI-Ơ-BẮC VÀ SỰ CÁO CHUNG... 


chúng ta có thể bằng lòng với lời giải thích ấy, đó chỉ là một câu nói 
trồng rỗng. 

Vậy, nếu vấn đề là nghiên cứu những động lực - một cách có ý 
thức hay không có ý thức, và thường là không có ý thức - ân sau 
những động cơ của những nhân vật hoạt động trong lịch sử và là 
những động lực thực tế cuối cùng của lịch sử, thì vấn đề không phải là 
nghiên cứu những động cơ của các cá nhân riêng lẻ, dù đó là những cá 
nhân xuất sắc đi nữa, mà là nghiên cứu những động cơ đã lay chuyển 
những khối quần chúng đông đảo, những dân tộc trọn vẹn; rồi đến 
những giai cấp trọn vẹn trong mỗi dân tộc; những động cơ đã đây họ 
không phải đến chỗ tiến hành những cuộc nổi dậy, nhất thời theo kiểu 
lửa rơm chóng tắt, mà đến chỗ tiến hành những hành động lâu dài đưa 
đến những biến đổi lịch sử vĩ đại. Nghiên cứu kỹ những nguyên nhân 
thúc đây đã được phản ánh, ở đây, trong đầu óc của quần chúng đang 
hoạt động và của lãnh tụ của họ - tức là những người mà ta gọi là vĩ 
nhân, - với tư cách là động cơ tự giác, phản ánh một cách rõ ràng hay 
không rõ ràng, trực tiếp hay dưới hình thức hệ tư tưởng, thậm chí cả 
dưới hình thức hư ảo, - đó là con đường duy nhất có thê dẫn tới chỗ 
nhận thức được các quy luật chỉ phối lịch sử nói chung, cũng như chỉ 
phối trong các thời kỳ riêng biệt của lịch sử, hay trong các nước riêng 
biệt. Tất cả cái gì thúc đây con người hành động đều tất nhiên phải 
thông qua đầu óc họ; nhưng cái đó mang hình thức nào ở trong đầu óc 
con người thì tùy thuộc nhiều vào các hoàn cảnh. Từ khi công nhân 
không đơn giản phá hủy máy móc, như họ đã làm năm 1848 ở vùng 
Ranh nữa, thì ngày nay họ cũng vẫn không cam chịu một chút nào với 
công nghiệp cơ khí tư bản chủ nghĩa. 

Song, nếu như trong tất cả các thời kỳ trước, việc nghiên cứu 
những nguyên nhân thúc đẩy ấy của lịch sử là hầu như không 
thể làm được, vì những mối liên hệ giữa những nguyên nhân ấy 
và những ảnh hưởng của chúng là phức tạp và bị che lấp, thì 
ngày nay, thời đại chúng ta đã giản đơn hóa những mối liên hệ 


CHƯƠNG IV 439 


đó đến một mức mà cuối cùng điều bí ân là có thê giải đáp được. Từ 
khi nền đại công nghiệp được thiết lập, nghĩa là ít nhất từ thời kỳ hòa 
ước châu Âu năm 1815, thì ở Anh, ai nấy đều biết rõ rằng toàn bộ cuộc 
đấu tranh chính trị ở đó xoay quanh tham vọng thống trị của hai giai 
cấp: giai cấp quý tộc địa chủ (landed aristocracy) và giai cấp tư sản 
(middle class). Ở Pháp, khi dòng họ triều đại Buốc-bông trở về thì ai 
nấy đều thấy là có cùng một tình hình như trên. Các nhà sử học của thời 
kỳ Phục tích, - từ Chi-e-ri đến Ghi-dô, Mi-ni-ê và Chi-e - luôn phát 
biểu rằng tình hình đó là chìa khóa để hiểu lịch sử nước Pháp từ thời 
Trung cô trở về sau. Và từ năm 1830, trong cả hai nước Anh và Pháp, 
giai cấp công nhân, giai cấp vô sản đã được thừa nhận là chiến sĩ thứ 
ba đấu tranh giành sự thống trị. Tình hình đã trở thành đơn giản đến nỗi 
chỉ có ai cố tình nhắm mất lại mới không thấy rằng động lực của toàn 
bộ lịch sử hiện đại, ít nhất là ở trong hai nước tiên tiễn nói trên, chính là 
cuộc đấu tranh của ba giai cấp lớn đó và những xung đột về lợi ích của họ. 
Song, các giai cấp đó đã hình thành như thế nào? Nếu như thoạt 
nhìn, người ta có thể cho rằng chế độ chiếm hữu ruộng đất phong 
kiến xưa kia - ít nhất là lúc ban đầu - bắt nguồn từ những nguyên 
nhân chính trị, từ sự chiếm đoạt bằng bạo lực, thì điều đó là không 
thể chấp nhận được đối với giai cấp tư sản và giai cấp vô sản. Ở đây, 
ta thấy rõ ràng và cụ thê rằng nguồn gốc và sự phát triển của hai giai 
cấp lớn đó là những nguyên nhân thuần túy kinh tế. Và cũng rõ 
ràng là trong cuộc đấu tranh giữa giai cấp chiếm hữu ruộng đất và 
giai cấp tư sản, cũng như trong cuộc đấu tranh giữa giai cấp tư sản 
Vả giai cấp vô sản, thì trước hết, vấn đề là ở những lợi ích kinh tế - 
để thỏa mãn những lợi ích kinh tế thì quyền lực chính trị chỉ được 
sử dụng làm một phương tiện đơn thuần. Giai cấp tư sản cũng như 
giai cấp vô sản đều hình thành từ một sự thay đổi của những điều 
kiện kinh tế, nói cho đúng hơn, là sự thay đôi của phương thức sản 
xuất. Chính bước quá độ, trước hết từ thủ công nghiệp phường 


440 LÚT-VÍCH PHOI-Ơ-BẮC VÀ SỰ CÁO CHUNG... 


hội lên công trường thủ công, rồi từ công trường thủ công lên đại 
công nghiệp với máy móc chạy bằng hơi nước, đã phát triển hai 
giai cấp ấy. Đến một giai đoạn nhất định của sự phát triển ấy, lực 
lượng sản xuất mới do giai cấp tư sản vận hành, - trước hết là sự 
phân công lao động và sự tập hợp một số đông công nhân có tính 
chất bộ phận vào trong một công trường thủ công chung, - cũng 
như những điều kiện trao đổi và những nhu cầu trao đổi do lực 
lượng sản xuất ấy tạo ra, đều trở nên không tương dung với chế độ 
sản xuất hiện tồn, do lịch sử truyền lại và được pháp luật thừa 
nhận, nghĩa là không tương dung với những đặc quyền phường hội 
và vô số những đặc quyền cá nhân và đặc quyền địa phương (tất 
cả những đặc quyền này đều là những xiềng xích đối với những 
đắng cấp không có đặc quyền) đặc trưng cho chế độ xã hội phong 
kiến. Những lực lượng sản xuất, do giai cấp tư sản đại biểu, nổi 
dậy chống lại chế độ sản xuất do bọn chiếm hữu ruộng đất phong 
kiến và bọn trùm phường hội đại biểu. Mọi người đều đã biết kết 
quả của cuộc đấu tranh: những xiềng xích phong kiến đã bị đập tan 
ở Anh một cách dần dần, ở Pháp thì chỉ một lần là xong, còn ở Đức 
thì cho đến nay, người ta vẫn chưa thanh toán xong những xiềng 
xích đó. Nhưng cũng giống như công trường thủ công, đến một 
giai đoạn phát triển nhất định thì xung đột với phương thức sản 
xuất phong kiến, ngày nay, đại công nghiệp cũng lại đã đi đến chỗ 
xung đột với chế độ sản xuất tư sản là chế độ đã thay thế chế độ 
sản xuất phong kiến. Bị trói buộc bởi chế độ ấy, bởi những khuôn 
khổ chật hẹp của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, đại công 
nghiệp, một mặt, làm cho quảng đại quần chúng trong toàn dân 
bị vô sản hóa ngày càng nhiều, và mặt khác, tạo ra một khối ngày 
càng lớn những sản phẩm không có thị trường tiêu thụ. Sản xuất 
thừa và sự bần cùng của đông đảo quần chúng, cái này là nguyên 
nhân của cái kia, đó là mẫu thuẫn vô lý mà đại công nghiệp đi 
tới, đó là mâu thuẫn đòi hỏi nhất thiết phải phá gông xiềng cho 


CHƯƠNG IV 441 


những lực lượng sản xuất, bằng cách thay đổi phương thức sản 
xuẤt. 


Trong lịch sử hiện đại thì như vậy là ít nhất cũng đã chứng minh 
được rằng tất cả các cuộc đấu tranh chính trỊ đều là đấu tranh giai 
cấp, và tất cả các cuộc đấu tranh giải phóng giai cấp, dù hình thức 
chính trị tất yêu của chúng là thế nào đi nữa - vì bất cứ cuộc đấu 
tranh giai cấp nào cũng đều là đấu tranh chính trị, - xét đến cùng, 
đều xoay quanh vấn đề giải phóng về &i»j rế. Do đó, ít ra là ở đây, 
nhà nước, tức là chế độ chính trị, cũng là yếu tố tùy thuộc, còn xã 
hội công dân, tức là lĩnh vực của những quan hệ kinh tế, là yếu tố 
quyết định. Quan điểm cô truyền, mà chính Hê-ghen cũng tán dương, 
coi nhà nước là yếu tô quyết định, còn xã hội công dân là yếu tố bị 
yếu tổ nhà nước quyết định. Nhìn bề ngoài thì đúng là như vậy. Cũng 
như đối với từng người riêng lẻ, tất cả những động lực thúc đây 
những hành động của người đó đều nhất định phải đi qua đầu óc 
người đó, đều phải chuyển thành động cơ của ý chí của người đó để 
làm cho người đó hành động, thì tất cả những nhu cầu của xã hội 
công dân - dù giai cấp nào đang năm quyền thống trị cũng vậy - đều 
nhất định phải thông qua ý muốn của nhà nước để có được giá trị 
phổ biến dưới hình thức những đạo luật. Đó là mặt hình thức của sự 
việc, sự việc này tự bản thân nó đã rõ ràng; nhưng vấn đề đặt ra là 
nội dung của ý chí thuần túy hình thức ấy - của từng cá nhân riêng lẻ 
cũng như của nhà nước - là gì, và nội dung đó là từ đầu mà ra, tại sao 
người ta lại muốn chính điều này chứ không phải điều kia? Nếu 
chúng ta tìm hiểu vấn đề đó, chúng ta sẽ thấy rằng trong lịch sử hiện 
đại, ý chí của nhà nước, nói chung, được quyết định bởi những nhu 
cầu luôn luôn thay đổi của xã hội công dân, bởi ưu thế của giai cấp 
này hay giai cấp khác, và xét đến cùng bởi sự phát triển của những 
lực lượng sản xuất và của những quan hệ trao đôi. 


Nhưng nếu ngay cả trong thời đại hiện đại của chúng ta, với 
những tư liệu sản xuât và phương tiện giao thông đô sộ của nó, 


442 LÚT-VÍCH PHOI-Ơ-BẮC VÀ SỰ CÁO CHUNG... 


nhà nước không phải là một lĩnh vực độc lập có một sự phát triển 
độc lập, mà sự tồn tại cũng như sự phát triển của nó, xét cho cùng, 
lại phụ thuộc vào những điều kiện sinh hoạt kinh tẾ của xã hội, thì 
điều đó càng đúng nhiều hơn với tất cả các thời đại trước, khi mà sự 
sản xuất ra đời sống vật chất của con người chưa được tiến hành 
bằng những phương tiện phong phú như thế, và khi mà vì vậy, tính 
tất yếu của nền sản xuất ấy nhất định phải chỉ phối con người ở một 
mức lớn hơn. Nếu như cả đến ngày nay, trong thời đại công nghiệp 
và đường sắt, nhà nước, nói chung, chỉ là sự phản ánh, dưới hình 
thức tập trung, của những nhu cầu kinh tế của giai cấp thống trị trong 
sản xuất, thì nhà nước lại càng là như thế trong thời đại mà mỗi thế 
hệ loài người buộc phải dành một phần thời gian lớn hơn của toàn bộ 
cuộc đời mình vào việc thỏa mãn những nhu cầu vật chất của mình 
và do đó phải phụ thuộc vào những nhu cầu vật chất ấy hơn nhiều so 
với chúng ta hiện nay. Việc nghiên cứu lịch sử của các thời đại đã 
qua, một khi chú ý nghiêm chỉnh đến phương diện đó, sẽ xác nhận 
điều đó một cách đầy sức thuyết phục. Nhưng ở đây, dĩ nhiên là 
chúng ta không thể bàn đến vấn đề đó được. 


Nếu nhà nước và công pháp là do những quan hệ kinh tế quyết 
định thì dĩ nhiên là pháp quyền công dân cũng như thế, vì về thực chất, 
nó chỉ xác nhận những quan hệ kinh tế hiện có và tồn tại bình thường 
giữa những cá nhân riêng biệt, trong những hoàn cảnh nhất định. 
Nhưng hình thức của sự xác nhận đó có thể rất khác nhau. Người ta 
có thể, như ở Anh, giữ lại cho phù hợp với toàn bộ sự phát triển của 
dân tộc, một bộ phận khá lớn những hình thức của luật phong kiến 
cũ, nhưng gán cho nó một nội dung tư sản, và thậm chí trực tiếp gán 
cho những tên gọi phong kiến một ý nghĩa tư sản. Người ta cũng có 
thể làm như ở phần lục địa, ở Tây Âu, là lây bộ luật đầu tiên có tính 
chất toàn thế giới của một xã hội sản xuất hàng hóa, tức là lấy bộ 
luật La Mã, với sự quy định chính xác vô song của nó về tất 
cả những quan hệ pháp lý chủ yếu giữa những người sở hữu thông 


CHƯƠNG IV 443 


thường về hàng hóa (kẻ mua và người bán, người cho vay và người 
mắc nợ, hợp đồng, Sự cam kết, v.v.), làm cơ sở. Đồng thời, người ta 
có thể, vì lợi ích của một xã hội còn có tính chất tiểu tư sản và nửa 
phong kiến, hoặc là giản đơn dùng thủ tục xét xử mà hạ thấp luật đó 
xuống cho hợp với trình độ của xã hội ấy (luật phổ thông của Đức), 
hoặc là dựa vào những luật gia gọi là rất uyên bác và rất có đạo đức 
để cải tạo luật ây thành một bộ luật riêng phù hợp với trình độ của xã 
hội ấy, bộ luật mà trong hoàn cảnh đó, ngay cả xét về mặt pháp lý, 
cũng sẽ chẳng tốt gì (luật nước Phổ); cuối cùng, người ta có thể, sau 
một cuộc cách mạng tư sản vĩ đại, xây dựng, trên cơ sở chính ngay 
bộ luật La Mã Ấy, một bộ luật cổ điển của xã hội tư sản, như Code 
civile'” của nước Pháp vậy. Như vậy, nếu những quy tắc của pháp 
luật tư sản chỉ là biểu hiện - dưới một hình thức pháp lý - của những 
điều kiện sinh hoạt kinh tế của xã hội, thì những quy tắc đó có thê là 
tốt hay xấu tùy theo hoàn cảnh. 

Trước mắt chúng ta, nhà nước là một thế lực tư tưởng đầu tiên 
chỉ phối con người. Xã hội thiết lập ra cho mình một cơ quan để 
bảo vệ lợi ích chung của mình chống lại những sự tấn công ở trong 
nước và của nước ngoài. Cơ quan đó là chính quyền nhà nước. Vừa 
mới ra đời, cơ quan đó đã tự làm cho mình trở thành độc lập đối 
với xã hội và điều đó càng tăng lên khi nhà nước càng trở thành cơ 
quan của một giai cấp nhất định nào đó và khi nó càng trực tiếp 
tăng cường sự thống trị của giai cấp đó. Cuộc đấu tranh của giai 
cấp bị áp bức chống giai cấp thống trị sẽ tất yếu trở thành một cuộc 
đấu tranh chính trị, một cuộc đấu tranh tiến hành trước hết chống 
lại sự thống trị chính trị của giai cấp thống trị; ý thức về mối liên 
hệ giữa cuộc đấu tranh chính trỊ ấy với cơ sở kinh tế của nó mờ dần 
đi và thậm chí có thể hoàn toàn biến mất. Nhưng nếu nó không 
hoàn toàn biến mất ở những người tham gia cuộc đấu tranh đó thì 


1Ý - Bộ đân luật 


444 LÚT-VÍCH PHOI-Ơ-BẮC VÀ SỰ CÁO CHUNG... 


nó hầu như luôn luôn biến mất ở các nhà sử học. Trong số tất cả 
các tài liệu trước kia nói về cuộc đấu tranh xảy ra trong lòng Cộng 
hòa La Mã thì chỉ có một mình Áp-pi-en là đã nói một cách rõ 
ràng và minh bạch cho chúng ta biết rằng xét đến cùng, cuộc đấu 
tranh đó được tiến hành nhằm cái gì: chính là vì quyền sở hữu 
ruộng đất. 


Nhưng nhà nước, một khi đã trở thành một lực lượng độc lập 
đối với xã hội thì lập tức tạo ra một hệ tư tưởng mới. Chính ở các 
nhà chính trị chuyên nghiệp, ở các nhà lý luận về công pháp và 
nhất là ở những nhà luật học nghiên cứu về pháp quyền công dân, 
mối quan hệ với những sự kiện kinh tế đã thực sự biến mất. Vì 
trong mỗi trường hợp riêng biệt, muốn được thừa nhận dưới hình 
thức luật pháp, các sự kiện kinh tế đều buộc phải mang hình thức 
động cơ pháp lý, và vì dĩ nhiên cũng còn cần phải tính đến toàn bộ 
hệ thống pháp luật đã có, cho nên hiện nay, đối với họ, hình thức 
pháp lý phải là tất cả, còn nội dung kinh tế lại không là gì hết. 
Công pháp và pháp quyền công dân được họ xem là những lĩnh vực 
độc lập, có sự phát triển lịch sử độc lập riêng của nó, có thể và cần 
được trình bảy một cách có hệ thống bằng cách loại trừ triệt để tất 
cả những mâu thuẫn bên trong. 


Những hệ tư tưởng cao hơn nữa, nghĩa là ở cách xa cơ sở vật chất, 
kinh tế của chúng hơn, đều mang hình thức triết học và tôn giáo. Ở 
đây, mối quan hệ giữa các quan niệm với các điều kiện tồn tại vật chất 
của chúng ngày càng trở nên phức tạp và ngày cảng bị làm lu mờ đi 
bởi những khâu trung gian. Song dù sao mối quan hệ đó vẫn tồn tại. 
Nếu toàn bộ thời đại Phục tích, bắt đầu từ giữa thế kỷ XV, là sản 
phẩm chủ yếu của các thành thị, tức là của tầng lớp thị dân thì triết 
học, đã thức tỉnh từ lúc đó, cũng là như vậy. Nội dung của triết học 
đó, về thực chất, chỉ là biểu hiện triết học của những tư tưởng phù 
hợp với sự phát triển của tiểu thị dân và trung thị dân thành giai cấp 
đại tư sản. Điều đó biểu lộ rõ ràng ở người Anh và người Pháp của 


CHƯƠNG IV 445 


thế kỷ trước, trong nhiều trường hợp, họ vừa là những nhà kinh 
tế chính trị học, lại vừa là những nhà triết học; còn về học phái của 
Hê-ghen thì chúng tôi đã chứng minh ở trên. 

Nhưng chúng ta cũng hãy nói qua về tôn giáo, vì tôn giáo cách 
xa đời sống vật chất hơn cả và hình như xa lạ với đời sống vật chất 
hơn cả. Tôn giáo sinh ra trong một thời đại hết sức nguyên thủy, từ 
những khái niệm hết sức sai lầm, nguyên thủy của con người về bản 
chất của chính họ và về giới tự nhiên bên ngoài, xung quanh họ. 
Song bất cứ hệ tư tưởng nào, một khi đã hình thành, đều phát triển 
gắn liền với những khái niệm đã có, coi đó là những vật liệu của 
mình và phát triển những vật liệu đó; nếu không thì nó đã không phải 
là một hệ tư tưởng, nghĩa là sự theo đuôi những tư tưởng được coi là 
những thực thể độc lập, một sự phát triển độc lập và chỉ tuân theo 
những quy luật vốn có của chúng mà thôi. Việc những điều kiện sinh 
hoạt vật chất của con người - mà trong đầu óc họ đang diễn ra quá 
trình tư tưởng nói trên, - rút cuộc lại quyết định sự tiễn triển của 
quá trình Ấy, - việc đó, tất nhiên là họ không nhận thức được, nếu 
không thì toàn bộ hệ tư tưởng đã cáo chung. Do đó, những khái 
niệm tôn giáo ban đầu ấy, thường là chung cho mỗi tập đoàn những 
dân tộc cùng dòng máu, thì sau khi các tập đoàn đó phân chia ra 
thành nhiều mảng, đều phát triển một cách đặc thù ở mỗi dân tộc, 
tùy theo điều kiện sinh hoạt mà dân tộc ây có được, và quá trình đó 
đã được thần thoại học so sánh chứng minh là đã tồn tại trong nhiều 
tập đoàn, nhiều dân tộc, nhất là trong các dân tộc A-ry-en (mà 
người ta gọi là dân tộc Ấn - Âu). Những vị thần được tạo ra bằng 
cách đó ở mỗi dân tộc là những vị thần dân tộc; lĩnh vực chỉ phối của 
các vị thần đó không vượt quá biên giới của lãnh thổ dân tộc mà 
các vị thần ấy phải bảo vệ, và ngoài biên giới đó thì do các vị thần 
khác tiến hành một sự thống trị không ai tranh giành được. Tất cả 
các vị thần ấy chỉ có thể tiếp tục tồn tại trong trí tưởng tượng chừng 
nào dân tộc tạo ra các vị thần ây còn tồn tại; khi dân tộc đó tiêu vong 


446 LÚT-VÍCH PHOI-Ơ-BẮC VÀ SỰ CÁO CHUNG... 


thì các vị thần ấy cũng tiêu vong theo. Các dân tộc cô tiêu vong do 
sự xuất hiện của đề chế La Mã của thế giới và ở đây, chúng ta không 
nghiên cứu những điều kiện kinh tế đã tạo ra đế chế ấy. Những vị 
thần dân tộc cô cũng sụp đồ, thậm chí cả những vị thần La Mã là 
những vị thần đã được tạo ra cho thích hợp với chính khuôn khô chật 
hẹp của thành La Mã cũng thế. Nhu cầu bổ sung đề chế thế giới bằng 
một tôn giáo thế giới bộc lộ rõ rệt qua những mưu toan tạo ra ở La 
Mã sự thừa nhận và thờ cúng tất cả các vị thần ngoại quốc ít nhiều 
đáng được tôn trọng, bên cạnh các vị thần địa phương. Song không 
thể tạo ra một tôn giáo thế giới mới bằng cách đó, nhờ những chỉ 
dụ của hoảng để được. Tôn giáo thế giới mới, tức đạo Cơ Đốc, đã 
lặng lẽ ra đời từ sự hỗn hợp của thần học Đông phương đã được 
khái quát, nhất là thần học Do Thái, với triết học Hy Lạp đã được 
thông tục hóa, nhất là triết học khắc kỷ. Muốn biết đạo Cơ Đốc lúc 
đầu là như thế nào, chúng ta trước hết phải nghiên cứu tỉ mi, vì 
hình thức quan phương được truyền lại đến chúng ta, chỉ là hình 
thức khi nó đã trở thành quốc giáo và đã được hội nghị Ni-kê-a”°” 
làm cho thích hợp với mục đích đó. Chỉ cái việc là 250 năm sau khi 
ra đời, đạo Cơ Đốc đã trở thành một quốc giáo, cũng đủ chứng minh 
rằng nó là tôn giáo thích hợp với hoàn cảnh của thời đại. Trong thời 
Trung cô, đạo Cơ Đốc cũng phát triển theo sự phát triển của chế độ 
phong kiến mà trở thành tôn giáo phù hợp với chế độ ấy, và có một 
tôn tỉ phong kiến tương ứng. Và khi tầng lớp thị dân ra đời thì dị 
giáo Tin lành, đối lập với đạo Thiên chúa phong kiến, phát triển 
trước hết trong những người An-bi ở miền Nam nước Pháp, trong 


*. Thời Trung cô đã 


thời phồn thịnh nhất của các đô thị ở miền đó 
sáp nhập vào thần học tất cả các hình thức khác của hệ tư tưởng như 
triết học, chính trị học, pháp luật học, và đã biến các hình thức ây 
thành những bộ môn của thần học. Do đó, nó buộc mỗi phong trào 
xã hội và chính trị phải mang hình thức thần học; muốn tạo ra 
một phong trào mạnh như vũ bão, cần phải đưa ra cho quần chúng 


CHƯƠNG IV 447 


mà tình cảm được nuôi dưỡng chỉ bằng tôn giáo, những lợi ích thiết 
thân của họ dưới bộ áo tôn giáo. Và cũng giống như tầng lớp thị dân, 
ngay từ đầu, đã tạo ra cho mình một đoàn tùy tùng gồm những người 
bình dân thành thị, những người làm công nhật và những tôi tớ đủ 
các loại, không có tải sản, không thuộc một đẳng cấp được thừa nhận 
nào, là tiền thân của giai cấp vô sản sau này, - dị giáo ngay từ thuở 
ban đầu, cũng đã chia thành một phái dị giáo thị dân - ôn hòa và một 
phái dị giáo bình dân cách mạng mà ngay cả đến bọn dị giáo thị dân 
cũng căm ghét. 

Tính không thể tiêu diệt được của đị giáo Tin lành là phù hợp 
với tính vô địch của giai cấp thị dân đang lên; khi giai cấp thị dân 
ấy đã đủ lớn mạnh, thì cuộc đấu tranh của nó chống quý tộc phong 
kiến, một cuộc đấu tranh vẫn hầu như hoàn toàn có tính chất địa 
phương, bắt đầu có quy mô dân tộc. Hành động lớn đầu tiên xảy ra 
ở Đức - đó là cái gọi là phong trào Cải cách. Giai cấp thị dân chưa 
thật mạnh, thật phát triển để có thể đoàn kết dưới lá cờ của mình 
các đẳng cấp nổi loạn khác như giới bình dân ở thành thị, quý tộc 
lớp dưới và nông dân ở nông thôn. Giai cấp quý tộc bị đánh bại 
trước nhất; nông dân nỗi dậy làm một cuộc khởi nghĩa, cuộc khởi 
nghĩa này là đỉnh cao của toàn bộ phong trào cách mạng ấy; nhưng 
các đô thị đã bỏ rơi nông dân và như vậy là cách mạng thất bại 
trước quân đội của vương công là bọn được hưởng toàn bộ lợi ích 
mà cách mạng đem lại. Từ đó, trong suốt ba thế kỷ, nước Đức không 
còn đứng trong hàng ngũ những nước hành động độc lập trong 
lịch sử nữa. Song, bên cạnh Lu-the là người Đức, còn xuất hiện 
Can-vanh là người Pháp. Với tính chất sắc xảo đặc biệt Pháp, 
Can-vanh đã làm nổi bật tính chất tư sản của cuộc Cải cách, đã 
cộng hòa hóa và dân chủ hóa nhà thờ. Trong khi cuộc Cải cách của 
Lu-the ở Đức đã thoái hóa và đã đưa đất nước đến chỗ điêu tàn thì 
cuộc Cải cách của Can-vanh đã trở thành lá cờ cho những người cộng 
hòa ở Giơ-ne-vơ, ở Hà Lan và ở Xcốt-len, đã giải phóng Hà Lan khỏi 


448 LÚT-VÍCH PHOI-Ơ-BẮC VÀ SỰ CÁO CHUNG... 


ách thống trị của Tây Ban Nha và của đề chế Đức, và đã cung cấp 
một bộ áo tư tưởng cho màn thứ hai của cuộc cách mạng tư sản diễn 
ra ở Anh. Ở đây, chủ nghĩa Can-vanh tỏ ra là một sự thực ngụy trang 
cho lợi ích của giai cấp tư sản hồi đó bằng bộ áo tôn giáo, nên nó 
không được thừa nhận hoàn toàn khi cách mạng 1689 kết thúc bằng 
sự thỏa hiệp giữa một bộ phận của quý tộc và giai cấp tư sản””. 
Quốc giáo Anh đã được khôi phục, song không phải dưới hình thức 
cũ là đạo Thiên chúa do nhà vua làm giáo hoàng, mà giờ đây nó 
mang màu sắc Can-vanh mạnh mẽ. Quốc giáo cũ tán đương ngày chủ 
nhật tươi vui của đạo Thiên chúa và đả kích ngày chủ nhật buôn tẻ 
của chủ nghĩa Can-vanh; nhà thờ mới, tư sản hóa, đã thực hiện ngày 
chủ nhật của chủ nghĩa Can-vanh và ngày chủ nhật đó hiện vẫn còn 
tô điểm cho nước Anh. 

Ở Pháp, năm 1685, phái Can-vanh, là thiểu số đã bị đàn áp, bị cải 
giáo theo đạo Thiên chúa, hoặc bị trục xuất ra nước ngoài”. Nhưng 
việc đó nhằm cái gì? Ngay hồi đó, nhà tư tưởng tự do Pi-e Bay-lơ đã 
ở điểm cực thịnh trong hoạt động của mình, và đến năm 1694 thì 
Vôn-te ra đời. Những biện pháp bạo lực của Lu-i XIV chỉ làm cho 
giai cấp tư sản Pháp dễ tiến hành cuộc cách mạng của mình dưới 
hình thức phi tôn giáo, thuần túy chính trị, hình thức duy nhất phù 
hợp với giai cấp tư sản đã phát triển. Lúc đó, không phải là những 
người theo đạo Tin lành ngồi họp trong các quốc hội, mà là những 
nhà tư tưởng tự do. Như vậy là đạo Cơ Đốc đã đạt tới giai đoạn cuối 
cùng của nó. Đạo ấy không còn đủ khả năng để tiếp tục được dùng 
làm ngụy trang tư tưởng trong những hoài bão của bất cứ một giai 
cấp tiễn bộ nào đó; nó ngày càng trở thành vật sở hữu độc quyền của 
các giai cấp thống trị, chúng dùng nó làm phương tiện cai trị đơn 
giản nhằm đàn áp các giai cấp lớp dưới. Hơn nữa, mỗi giai cấp 
thống trị đều sử dụng tôn giáo phù hợp với mình: quý tộc địa chủ sử 
dụng dòng Tên hay đạo Tin lành chính thống: bọn tư sản tự do chủ 


CHƯƠNG IV 449 


nghĩa và cấp tiến sử dụng chủ nghĩa duy lý; còn như vấn đề xem bản 
thân các ngài ấy có tin vào đạo giáo riêng của họ hay không thì điều 
đó chẳng có gì quan trọng. 


Như vậy, chúng ta thấy rằng tôn giáo, một khi đã hình thành, 
luôn luôn chứa đựng một chất liệu truyền thống, cũng như trong 
tất cả các lĩnh vực tư tưởng, truyền thống là một lực lượng bảo 
thủ lớn. Song những sự biến đổi xảy ra trong chất liệu đó, đều nảy 
sinh ra từ những quan hệ giai cấp, do đó từ những quan hệ kinh tế 
giữa những người gây ra những sự biến đổi ấy. Và ở đây, nói như 
thế là đủ. 

Trong tất cả những điều trình bày ở trên, dĩ nhiên chỉ có thể đưa 
ra một sự phác họa chung cho quan điểm mác-xít về lịch sử và nhiều 
lắm là thêm một vài minh họa. Bằng chứng phải được rút ra từ bản 
thân lịch sử; và về vấn đề này, tôi có thể nói rằng nhiều tác phẩm 
khác đã cung cấp đầy đủ bằng chứng. Nhưng quan điểm đó đã giáng 
đòn chí mạng vào triết học trong lĩnh vực lịch sử, cũng hoản toàn 
giống như quan điểm biện chứng về tự nhiên đã làm cho mọi thứ 
triết học tự nhiên thành ra vô dụng, cũng như không thể tôn tại được. 
Bây giờ thì bất cứ ở đâu, vấn đề không còn là tưởng tượng ra những 
mối liên hệ từ trong đầu óc, mà là phát hiện ra chúng từ những sự 
thật. Thế là chỉ còn lại cho triết học, đã bị đuổi ra khỏi tự nhiên và 
lịch sử, vương quốc tư tưởng thuần túy, chừng nào mà quốc vương 
đó còn tồn tại: đó là học thuyết về các quy luật của bản thân quá 
trình tư duy, tức là lô-gích học và phép biện chứng. 

+ 
% % 
Với cuộc Cách mạng 1848, nước Đức “có học vấn” đã từ bỏ 


lý luận và bước vào cơ sở thực tiễn. Tiểu sản xuất thủ công dựa 
trên lao động chân tay và công trường thủ công đã nhường chỗ 


450 LÚT-VÍCH PHOI-Ơ-BẮC VÀ SỰ CÁO CHUNG... 


cho đại công nghiệp thực sự; nước Đức lại xuất hiện trở lại trên thị 
trường thế giới. Ít ra, đế chế tiêu Đức mới”” cũng đã xóa bỏ được 
những chướng ngại nổi bật nhất mà rất nhiều tiêu quốc, những tàn tích 
của chế độ phong kiến và chế độ quản lý quan liêu đã đặt ra trên con 
đường phát triển đó. Nhưng lối suy nghĩ tư biện càng rời bỏ phòng 
nghiên cứu của nhà triết học để lập ngôi đền cho mình trong sở giao 
dịch thì nước Đức có học vấn càng mất cái năng khiếu lớn về lý luận, 
cái năng khiếu đã đem lại quang vinh cho nước Đức trong thời đại nhục 
nhã cùng cực về chính trị, cái khiếu nghiên cứu thuần tuý khoa học, 
không cần biết kết quả thu được có ích hay không về mặt thực tiễn, hợp 
hay trái với các mệnh lệnh của cảnh sát. Tuy nhiên, các khoa học tự 
nhiên quan phương ở Đức, nhất là trong lĩnh vực nghiên cứu những vấn 
đề riêng biệt, vẫn còn đứng ngang tầm của thời đại, nhưng, tờ tạp chí 
“Science” ở Mỹ đã nhận xét đúng rằng những tiến bộ quyết định trong 
lĩnh vực nghiên cứu những mối liên hệ lớn giữa những sự kiện riêng 
biệt, và trong việc khái quát những mối liên hệ ấy thành những quy luật 
thì ngày nay người ta đạt được chủ yếu ở nước Anh, chứ không phải ở 
nước Đức như trước kia. Còn như trong lĩnh vực những khoa học lịch 
sử, kế cả triết học, thì tỉnh thần cũ của sự nghiên cứu lý luận không 
dừng lại trước bất kỳ điều gì, đã hoàn toàn biến mắt cùng với nên triết 
học cổ điển, để nhường chỗ cho chủ nghĩa triết trung rỗng tuếch, cho 
những mối lo âu về danh vị và lợi lộc, và rơi tụt xuống thành thói mưu 
cầu danh lợi hết sức tầm thường. Những đại biểu quan phương của khoa 
học đó đã trở thành những nhà tư tưởng công khai của giai cấp tư sản và 
của nhà nước hiện hành - nhưng ở vào thời kỳ mà cả giai cấp tư sản lẫn 
nhà nước đều công khai đối lập với giai cấp công nhân. 

Và chỉ có trong giai cấp công nhân thì sự quan tâm lý luận 
của người Đức mới tiếp tục tồn tại mà không bị mai một. Ở đây, 
không thê diệt trừ được nó; ở đây, không có chuyện lo âu danh 
VỊ, kiếm lời, không có sự che chở đại lượng của bề trên. Trái 


CHƯƠNG IV 45I 


lại, khoa học càng được tiễn hành một cách đũng cảm và kiên quyết 
thì nó càng phù hợp với lợi ích và nguyện vọng của giai cấp công 
nhân. Ngay từ đầu, cái khuynh hướng mới, coi lịch sử phát triển của 
lao động là chìa khóa để hiểu toàn bộ lịch sử của xã hội, đã chủ yêu 
hướng về giai cấp công nhân và đã được giai cấp công nhân giành 
cho một sự hưởng ứng mà nó không tìm thấy và không mong chờ có 
được ở phía khoa học quan phương. Phong trào công nhân Đức là 
người kế thừa nền triết học cô điển Đức. 


